,“ 


KHO TÀNG PHẬT PHẤÁP 


t2oŒ# 


KHO TÀNG PHẬT PHÁP 


NIKAY& 


khoa học 


va 


Thé giới siêu hình 


% 


Tỳ-kheo Pani Giới Pháp 


ĐỨC PHẬT DẠY 


“.- Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự 
tận cùng thế giới không thể biết, không thể 
thấy, không thể đạt được bằng cúch đi đến 
tận cùng thế giới. Ta cũng không tuyên bố 
rằng, này các Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khổ 
có thể làm được bằng cách đạt đến sự tận 
cùng thế giới” (Bài kinh Thế Giới Dục Công 
Đức, S.iv,93) 


“- Này Hiền giả, Ta tuyên bố rằng: "Tại 
chỗ nào không bị sanh, không bị giờ, không bị 
chết, không có từ bỏ (đời này), không có sanh 
khởi (đời khác), không có thể đi đến để thấy, 
để biết, để đạt đến chỗ tận cùng củua thế giới”. 


Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ 
mấy tấc này, với những tưởng, những tư duy 
của nó, Ta tuyên bố về thế giới, về thế giới 
tập khởi, về thế giới đoạn diệt, về con đường 
đưa đến thế giới đoạn diệt” (Kinh Rohitassa, 
Tăng Chi 1, Chương 4, Phẩm Rohitassa) 


Nikãya và khoa học 


Nikäya và khoa học 


1. Kinh Khởi Thế Nhân Bốn và Big Bang 


Ngày nay lý thuyết Big Bang đã được các 
nhà chuyên môn thừa nhận như một sự kiện khoa 
học đáng tin cậy để giải thích về sự hình thành 
của vũ trụ. Lúc đầu, theo lý thuyết nảy, có thể 
hình dung nôm na thế giới ban sơ chỉ là một 
“điểm” đặc biệt có khối lượng vật chất cực lớn bị 
nén ép mà thành. Khi nhân duyên hội đủ, dị điểm 
(singularity) ấy bùng vỡ như một quả bom bi, 
phóng thích hàng tỉ tỉ khối vật chất khắp bốn 
phương trời; và từ đấy hình thành nên vũ trụ với 
các hành tinh. 


Sau này một số nhà khoa học khác lại cho 
rằng khởi nguyên của vũ trụ không có sự bùng 
nổ, mà chỉ là một điểm cực nóng và đậm đặc, sau 
đó giãn nở dần và lạnh đi giống như một quả 
bóng nhỏ trương lớn dần với các vật thể trong đó, 


Nikaãya và khoa học 


để rồi hình thành nên vũ trụ hiện nay. Ở đây lý 
thuyết Big Bang chỉ có thể được diễn giải đơn 
giản như vậy và sự kiện khoa học này vẫn còn 
tồn tại nhiều câu hỏi chưa được trả lời. 


Nhưng dù theo quan niệm nảo thì trong cái 
dị điểm đặc biệt ấy vân chưa có thời gian, không 
gian, ánh sáng; và tất nhiên cũng chẳng có con 
người. Bởi lẽ lúc ấy trái đất, mặt trăng, mặt trời 
và các chòm sao cũng chưa xuất hiện. Tất cả chỉ 
toàn một màu đen, đen đến độ không thể nhìn 
thấy bằng con mắt thịt. 


Có nhà khoa học còn chứng minh răng dị 
điểm đầu tiên ấy phát triển trong trạng thái “siêu 
lỏng” nóng và đậm đặc. Căn cứ theo đây có thể 
hình dung đơn giản cái nôi ban sơ của vũ trụ chỉ 
là một “thế giới toàn nước đen sẫm' thâm u mịt 


` 


mu. 


Đó là những kiến thức cơ bản về vũ trụ được 
phô biến rộng rãi và được nhiều người biết đến. 
Thế nhưng, nhiều người đã không biết rằng, từ 
hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Đức Phật đã 
nói đến điều này và còn nói rất rõ. Thật vậy, 
trong bài kinh “Khởi Thế Nhân Bồn”, bài kinh 
giải thích về sự hình thành thế giới và con người, 


Nikãya và khoa học 


Đắng A La Hán, Thế Gian Giải đã mô tả rất cụ 
thê cho Vasettha, một Bà-la-môn: 


“II Này Vasettha, lúc bấy giờ, vạn vát trở 
thành một thể giới toàn nước đen sâm, một màu 
đen khiến mắt phải mù. Mặt trăng, mặt trời 
không hiện ra; sao và chòm sao không hiện ra; 
không có ngày đêm, không có tháng và nửa 
tháng; không có năm và thời tiết; không có đàn 
bà đản ông. Các loài hữu tình chỉ được xem là 
loài hữu tình mà thôi. 


Này Vasettha, đổi với các loài hữu tình ấy, 
sau một thời gian rất lâu, vị đất tan ra trong 
nước. Như bọt nồi lên trên mặt cháo sữa n nóng 
đang nguội dân, cũng vậy đất hiện rq. Đất này 
có màu sắc, có hương và có vị. Màu sắc của đất 
giống như đê hồ hay thuần túy như tô, vị của đất 
nhự mặt ong thuần tịnh ” (Kinh số 27, Trường Bộ 

=[So.51.11]() 


Vào cái thuở tôi tắm mù mịt ây, con người 
chưa có, thú vật chưa có, thậm chí ngay cả những 


(1) Các ký hiệu trong ngoặc vuông |...| là các trích dẫn 
tương đương theo hệ thống Chín Tạng Thánh Kinh. Các 
trích dẫn từ Kinh Nikãya theo bản dịch Việt của Trưởng 
lão Thích Minh Châu 


Nikaãya và khoa học 


sinh vật đơn bào tôi sơ cũng chưa có, nếu có 
chăng thì “các loài hữu tình chỉ được xem là loài 
hữu tình mà thôi '. Đề rồi nhờ sự trương nở của 
vũ trụ lỏng (hay sự lạm phát của khối “siêu lỏng” 
ấy?) mới hình thành vô số các ngôi sao và trái 
đất, đây cũng chính là hình ảnh của %j đất tan ra 
[YOHĐ NƯỚC. ` 


Trong tiến trình đó, trái đất cũng chỉ là một 
trong muôn vàn hành tình nóng bỏng được nguội 
dần với lớp vỏ bề mặt bên ngoài ? bọứ nổi lên 
trên mặt chảo sữa nóng đang nguội dân, cũng 
vậy đất hiện ra. 


Tuy vậy, có thê có ai đó phàn nản vì sao lại 
nói 'đất có hương và có vị”, đã thế “vị của đất 
như mật ong thuần tịnh? Muốn hiểu điều này lại 
phải vận dụng những kiến thức khoa học để giải 
thích. Như được biết, con người chỉ mới góp mặt 
trên trái đất cách nay khoảng triệu năm đây thôi, 
trước đó đã có các sinh vật khác, và theo thuyết 
tiền hoá, các chúng sinh trong thời tối cổ xưa ấy 
mới chỉ là các sinh vật đơn bào, đa bào, nhuyễn 
thể, giáp xác. 


Các sinh vật ấy phải sống trong đất, ăn các 
chât dinh dưỡng trong đât thì đổi với các loài 


Nikaya và khoa học 


hữu tình ấy) phải thẫy 'đất có hương và có vị” và 
“wý của đất như mật Ong thuần tịnh” chứ làm sao 
khác được. Đó là chưa nói đến chuyện một số 
sinh vật đã tiễn hoá vượt trội, cho nên từ trong 
cái thế giới 'khiến mắt phải mù ` kia, chùng đã có 
thêm những “cửa số tâm hồn? để chiêm ngưỡng 
được cả ?màu sắc của đất”, ngay cho dù mới chỉ 
thấy đất ở cấp độ đơn giản “giống như đê hồ hay 
thuần túy như tô. ` 


AI đó còn chưa tin từ hơn hai ngàn năm trắm 
năm trước đã có những hiểu biết về sự tiến hoá 
của các loài hữu tình, họ hãy đọc trọn cả bài kinh 
“Khởi Thế Nhân Bồn' để thấy rõ hơn. Nhưng cần 
nói trước, ngay cho dù quý vị có vận dụng những 
kiến thức thời đại để tìm hiểu, quý vị vân phải 
giữ tâm cho thanh tịnh, nghiền ngẫm tư duy kỹ 
lưỡng, may ra mới hiểu được những ý nghĩa thâm 
sâu từ những lời Phật dạy. Khoa học chân chánh 
còn không phải để dành cho các công tử, công 
nương thích “cưỡi ngựa, xem hoa'; huống hồ là 
kinh tạng Nikãya. 


Hãy lắng nghe thêm một đoạn kinh trong 
“Khởi Thế Nhân Bồn' để biết Bậc A La Hán 
Chánh Đắng Chánh Giác từ hơn hai mươi lăm 
thế kỷ trước đã tri kiến như thực: “72. Này 


Nikaãya và khoa học 


Vasc{tha, có loài hữu tình, có tánh tham, nói: 
“Kia xem, vật này là gì vậy? ” lây ngón tay nếm 
vị của đất. Khi lấy ngón 4 nếm vị của đất, vị ấy 
thấm vào thân và tham ải khởi lên. 


Này Vaseftha, các loài hữu tình khác, theo 
gương hữu tình kia, lấy ngón tay nếm vị của đất. 
Khi lấy ngón tay nếm vị của đất, vị ấy thắm vào 
thân và tham ái khởi lên. Rồi các hữu tình kia bắt 
đâu thưởng thức vị của đất, bằng cách bẻ từng 
cục đất với bàn tay nhỏ của họ, thời ánh sảng 
của họ biến mắt. 


Khi ảnh sảng của họ biến mắt, mặt trăng mặt 
trời hiện ra. Khi mặt trăng, mặt trời hiện ra, thì 
sao và chòm sao hiện ra. Khi sao và chòm sao 
hiện ra, ngày và đêm hiện ra, khi ngày và đêm 
hiện ra, thì nửa tháng và tháng hiện ra. Khi nửa 
tháng và tháng hiện ra, thời tiết và năm hiện ra. 
Như vậy, này Vaseftha, thể giới này bắt đầu 
thành trở lại. ” (Sđd = [So.51.12]) 


Một nhà hải sinh vật học đọc đến đoạn 'ánh 
sáng của họ biến mắt' có thể liên tưởng tới các 
loài sinh vật tự phát sáng dưới lòng biển sâu tăm 
tối, và cũng theo cô sinh vật học, hắn tổ tiên của 
những '##Z ứìnhˆ này cũng đã từng phải ăn đất, 


10 


Nikãya và khoa học 


đã phải “bẻ từng cục đất với bàn tay nhỏ của họ 
y như những con dã tràng xe cát biên đông. 


Cũng theo quy luật tiến hoá (hay diệt chủng 
vì tham ái?), các loài cô sinh vật phải thay nhau 
biến mắt, nhường chỗ cho các sinh vật cao cấp 
hơn, thích nghi với môi trường tốt hơn, và thế là 
Con người có mặt. 


Chỉ khi con người có tư duy và có ngôn ngữ 
xuất hiện, lúc ấy những khái niệm “mặ¿ trăng, 
mặt trởi' mới hiện ra, “sao và chòm sao” mới 
hiện ra; ngày vả đêm, nứa tháng và tháng, 

thời tiết và năm ` mới theo nhau lần lượt ra đời. 


Có người đọc đến đoạn 2é giới này bắt đầu 
thành trở lại ` có thê giật mình nảy sinh câu hỏi: 
không lẽ thế giới này trước đó đã bị hoại diệt để 
rồi giờ đây nó tái sinh trở lại? Nếu điều này là 
thực, vậy trước khi xảy ra Big Bang của thế giới 
hiện tại, hắn đã có một Big Bang “cha”, thậm chí 
một Big Bang “ông?" 


Tuy vậy, đã có ý kiến phủ nhận ngay thắc 


mắc này khi cho rằng trong cái nôi “nước đen 
sâm' ấy không có thời gian và không gian, vì thế 


II 


Nikaãya và khoa học 


cũng không có chuyện trước hay sau, sanh hay 
diệt. 


Việc chứng minh đề chấp nhận hay phủ nhận 
tiền sử của Big Bang là chuyện của các nhà học 
giả. Nhưng đối với những người học Phật phải 
ghi nhớ rằng, khi Đẳng Như Lai A La Hán đã nói 
rõ 'đổi với các loài hữu tình ấy, sau một thời gian 
rất lâu, vị đất tan ra trong nước;` điều này có 
nghĩa là “thời gian” và “không gian" chỉ đối với 
các loài hữu tình chúng ta mà thôi. 


Vì vậy, ngay cho dù trong cõi “nước đen sẵm” 
ấy, con người hữu tình không có, thời gian - 
không gian theo hiểu biết của con người không 
có, thế nhưng không thể vì thế bắt Túc Mạng 
Minh, Thiên Nhãn Minh, Lậu Tận Minh của chư 
Phật theo đây cũng không có, thời gian và không 
gian hiểu theo trí tuệ của các Đắng A La Hán 
Chánh Đắng Giác cũng không có. Không có Phật 
nhãn và trí tuệ của Tam Minh thời làm sao hai 
mươi lăm thế kỷ trước lại diễn tả được lịch sử thế 
gian cùng với các sanh loài đúng y như vậy? 


Nhưng bậc Tam Minh A La Hán đâu phải chỉ 


có biết vê lịch sử thê gian cùng với các sanh loài 
không thôi, Ngài còn biệt về khởi nguyên thê 


12 


Nikãya và khoa học 


giới và biệt nhiêu hơn thê nữa, nhưng Ngài 
không châp trước vào đó mà nhăm đên sự an tịnh 
giải thoát không có lôi lâm: 


- Này Bhaggava, Ta biết về khởi nguyên 
thế giới, Ta còn biết hơn thế nữa. Và khi Ta biết 
như vậy, Ta không có chấp trước. Vì không có 
chấp trước, Ta tự thân thấu hiểu được sự an tịnh 
ấy; chính nhờ chứng ngộ sự an tịnh này mà Như 
Lai không rơi vào lâm lỗi.” (K.Ba-lê, TrB2, số 

= [So.50]) 


Chính vì thế nên trong đoạn kinh trước đó, 
Đức Thế Tôn đã khiến trách nặng nề 
Sunakkhatta, kẻ quá đam mê thần thông và khởi 
nguyên thế giới đến độ quên mất ý nghĩa thiết 
thực mà chánh pháp hướng đến: 


“. Này Sunakkhata, khởi nguyên của thể 
giới có giải thích hay không giải thích, mục đích 
của Thế Tôn thuyết giảng Chánh pháp là đưa 
người thực hành đến chỗ tận diệt khổ đau. Này 
Sunakkhata, như vậy thời giải thích về khởi 
nguyên thế giới có ích lợi gì cho Ngươi? Này kẻ 
ngu kia, hãy thấy sự lỗi lâm của Ngươi như vậy 
là thế nào!” (Säđ) 


13 


Nikaãya và khoa học 


Và vì biết nhiều hơn thế nữa, cho nên trước 
sau Đẳng Như Lai đã chỉ dạy điều quan trọng 
hơn nữa mà mỗi người con Phật cần phải ghi nhớ 
để thực hành thoát khổ: “Vô thí, này các Tỷ- 
kheo, là sự luân hôi này. Điểm bắt đầu không 
thể nêu rõ đối với chúng sanh bị vô mình che 
đáy, bị khát ái trôi buộc. Cho đến như vậy, này 
các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các Ông nhàm chán, 
là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là vừa đủ để các Ông 
giải thoát đối với tất cả các hành” (Bài kinh 
Nước Mắt, (S.ii,179) = [L12.3]) 


Chính vì điểm bắt đầu không thể nêu rõ khi 
còn bị vô minh che đậy, bị khát ái trói buộc, vì 
vậy muốn biết 'khởi nguyên của bắt đầu? như thế 
nào, tốt hơn hết các Phật tử hãy phá vỡ vô minh 
trước, thoát khỏi khát ái trước, nhằm thoát khỏi 
khổ đau trong sanh tử trước; thay vì cứ đi tranh 
luận chuyện vũ trụ này có hay không có trước và 
sau, sanh và diệt để rồi rơi vào chấp trước, lỗi 
lâm. 


Nhưng ngay cho dù có nhà khoa học nào đó 
chứng minh được rằng, trong dòng vô thi luân 
hồi ấy vũ trụ hiện nay có trước có sau, có sanh 
có diệt chăng nữa, thì đối với những người thọ trì 
kinh Nikãya cũng xem như chuyện “xưa như trái 


14 


Nikãya và khoa học 


đất”, không có gì là lạ. Vì sao? Vì đoạn kinh số 
10 trước hai đoạn trích dẫn của bài kinh “Khởi 
Thế Nhân Bồn' ở trên đã nêu rõ thế giới hiện nay 
cũng chỉ là sự chuyển thành từ một thế giới 
chuyền hoại trước đó. 


“10. Này Vaseftha, có một thời đến một giai 
đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới 
này chuyến hoại. Trong khi thế giới chuyển 
hoại, các loại hữu tình phân lớn sanh qua cõi 
Abhassara (Quang Âm thiên). Ở tại đây, những 
loại chúng sanh này do ý sanh, nuôi sống bằng 
hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, 
sống trong sự quang vinh, và sống như vậy một 
thời gian khả đài. 


Này Vaseltha, có một thời đến một giai đoạn 
nào đó, sau một thời hạn rất lâu, thế giới này 
chuyển thành. Trong khi thế giới này: chuyển 
thành, một số lớn chúng sanh từ Quang Âm thiên 
thác sanh qua tại đây. Những chúng sanh này do 
ý sanh, nuôi sông bằng hỷ, tự chiếu hào quang, 
phi hành trên hư không, sống trong sự quang 
vinh và sống như vậy một thời gian khá dài” 
(Sđd = [So.Š1.10]) 


15 


Nikaãya và khoa học 


Việc xác định cõi Quang Âm Thiên ở đâu 
trong vũ trụ này, hãy để dành cho các nhà khoa 
học, những người thích khám phá những bí mật 
riêng tư của Tạo Hóa. Còn đối với những người 
con Phật phải tuệ tri rằng, ngay cho dù thế giới 
này có huỷ hoại chăng nữa, thì vòng sanh tử luân 
hồi vẫn không chấm dứt chừng nào họ vẫn còn 
tạo nghiệp. 


Ý thức được điều này, mọi người hãy nỗ lực 
làm lành lánh ác, tạo lập công đức để tiến tu thoát 
vòng khổ lụy ngay trong kiếp sống này. 


Còn trước mắt, hãy thử hình dung, một nhà 
khoa học được sanh ra từ ý muốn của cha mẹ, 
ông đang đáp chuyến máy bay phi hành trên hư 
không ` đến dự một hội nghi. Ông cũng cảm thấy 
rất tự hào hoan hỷ về những thành tựu của trí tuệ 
con người, và khi đọc tới đoạn kinh trên, dưới 
ánh đèn huỳnh quang chiếu sáng, hắn nhà khoa 
học cũng tuệ tri được thế nào là xôi sống bằng 
hỷ, tự chiếu hào quang”, thễ nào là 'sống trong 
sự quang vinh ` của mình. 


Từ đây ông có thê hình dung một kịch bản 


khác: vũ trụ này đên một lúc nào đó cũng phải 
g1à côi, các hành tính sẽ không còn đi lại nhanh 


16 


Nikaya và khoa học 


nhẹn như trước, lúc ấy những “lỗ đen' (black 
holes) tham lam hơn, nuốt các hành tỉnh khác 
nhiều hơn để chúng trở thành lớn hơn theo kiểu 
“cá lớn nuốt cá bé”. Đề rồi đến lượt chính các con 
“cá lớn" lại nuốt nhau khiến cho thế giới này phải 
co rút lại, và sau hết con cá lớn cuối cùng biến 
thành một lỗ đen siêu hạng với ?mội màu đen 
khiến mắt phải mù. ` 


Và rồi khi nhân duyên hội đủ, cõi tối đen ấy 
lại bùng vỡ như một trái bóng nước bị nén mạnh. 
Cứ thế vũ trụ này dù có kỳ diệu đến đâu chăng 
nữa cũng không thoát khỏi được quy luật muôn 
đời của các tiến trình sanh - trụ - hoại - diệt. 


Những ai không đồng ý với kịch bản trên 
muốn tranh cãi, đó là chuyện của các nhà học giả. 
Còn đối với người thọ trì kinh Nikãya, ngay cho 
dù có nhà khoa học chứng minh được kịch bản 
trên là có thực chăng nữa, thì công trình này cũng 
chăng có gì mới lạ. 


Bởi, trong Kinh và Luật Pali cấp 1, bậc Tam 
Minh Thế Gian Giải đã nhắc đi nhắc lại biết bao 
lần rằng 'phàm các pháp có sanh thì phải có 
diệt; vì thế theo quy luật duyên sanh - duyên 
diệt, 'sưu một thời hạn rất lâu ` vũ trụ này có phải 


17 


Nikaãya và khoa học 


tới hồi chuyên hoại, âu, đó cũng chỉ là chuyện 
của hai chữ VÔ THƯỜNG. 


Có khác chăng, người thọ trì kinh Nikãya 
phải luôn ghi nhớ một điều quan trọng hơn nữa 
mà Đức Phật đã nhiều lần nhắc nhở, đó là phải 
hiểu những gì cần hiểu, phải biết những gì cần 
biết. 


Phải hiểu những gì? Hiểu rằng vũ trụ và cả 
bản thân mỗi người đều vô thường. Cái gì vô 
thường cái ấy nằm trong khổ. Mà đã khổ thì một 
người có trí thực sự phải biết thêm những điều 
cần phải biết. 


Phải biết những gì? Phải biết cho đúng, biết 
cho chính xác con đường đi tới đoạn diệt những 
khô đau. 


Đó mới chính là những điều quan trọng, có ý 
nghĩa thiết thực hiện tại mà một người có trí cần 
phải hiểu biết, để ít ra, tuôi thọ trăm năm của họ 
không trở thành chuỗi tháng ngày mòn mỏi, hoặc 
như một cái chớp mắt vô nghĩa, hoặc chỉ là một 
sat-na tương tục luân hồi trong dòng đời l4 tỷ 
năm của cái thế giới đang quay cuồng hỗn loạn 
này. 


18 


Nikãya và khoa học 


2. Kinh Nikãya và vũ trụ 


Như các nhà thiên văn mô tả, trái đất con 
người đang sống chỉ là một hành tinh trong Thái 
Dương Hệ. Thái Dương Hệ cũng chỉ là một ốc 
đảo nhỏ của một Thiên Hà (galaxy) với hàng tỷ 
ngôi sao. Và trong vũ trụ bao la lại có tới hàng tỷ 
các Thiên Hà khác với muôn hình muôn vẻ. Các 
Thiên Hà này kết hợp với nhau tạo thành một 
Chùm Thiên hà (galactic cluster). Các Chùm 
Thiên hà lại kết hợp với các Chùm Thiên hà khác 
tạo nên Siêu Thiên hà (metagalaxy). 


Thật không thể tượng tưởng nổi vũ trụ bao la 
nhường nào, nhưng lại càng không thể tưởng 
tượng được hình ảnh của vũ trụ hiện đại ấy đã 
xuất hiện rất rõ ràng trong Kinh Tăng Chi của 
Phật giáo từ hơn hai mươi lăm thế kỷ trước. Dưới 
đây là bức ảnh vũ trụ được bậc A La Hán Chánh 
Đăng Giác mô tả một cách cụ thể: 


“Này các Tỷ-kheo, xa cho đến mặt trăng, 
mặt trời dĩ chuyển, xoay chuyển, chói sáng các 
phương, cho đến như vậy là ngàn thế giới 
Trong ngàn thể giới ấy, có 1.000 mặt trăng, có 
1000 mặt trời, có I000 vua núi Sineru, có 1000 
cõi Diêm phù đê, 1000 Tây ngưu Hóa châu, 1000 


19 


Nikaãya và khoa học 


Bắc-cu-lô-châu, 1000 Đông thắng Thân châu, 
4000 biển lớn, 4000 Đại vương, 1000 Bốn đại 
Thiên vương, 1000 Tam thập tam thiên, 1000 
Dạ-ma-thiên, 1000 Đâu-suất thiên, 1000 Hóa 
lạc thiên, 1000 Tha hóa Tự tại thiên, 1000 Phạm 
Thiên giới” (Kinh Người Kosalä, Tăng Chi tập 
4, Chương 10, Phẩm Lớn, số 29 _= [I.10.29.2]) 


Tất nhiên sẽ chăng có ai thắc mắc theo kiểu 
“bới lông tìm vết”, vặn vẹo tại sao chỉ có một 
ngàn mặt trăng, một ngàn mặt trời, một ngàn vua 
núi Sineru... mà không là tỷ tỷ hành tinh như hiện 
nay. Một em học sinh trung học thời nay cũng 
hiểu: ngàn thế giới có chứa hàng ngàn mặt trăng, 
hàng ngàn mặt trời cũng đủ nói lên ý nghĩa hàng 
tỷ rồi. Vả lại, cách nay hơn hai mươi lăm thế kỷ, 
trình độ toán học con người không được như bây 
ĐIỜ, nÓI con số hàng tỷ, € nhiều người không 
kham nổi lại sanh ra chống đối, lợi đâu chưa thấy 
chỉ thấy phiền. 


Điều đáng thắc mắc chính là ở chỗ vì sao 
trong hàng ngàn thế giới ấy với hàng ngàn mặt 
trăng, mặt trời, lại có 1000 núi chúa Sineru (Tu- 
di) cùng 4000 biển lớn? Trả lời: Hình ảnh này 
chứng tỏ Đức A La Hán Minh Hạnh Túc đã thấy 
rõ hàng ngàn mặt trăng, mặt trời cùng vô số các 


20 


Nikãya và khoa học 


hành tinh đang xoay chuyển chói sáng muôn 
phương kia cũng bao la rộng lớn với hàng ngàn 
núi Tu-di hùng vĩ, với hàng ngàn biển lớn như 
chính trái đất này, chứ không phải chỉ như hai cái 
bánh “pie” bé nhỏ cùng muôn vàn “hạt đường” 
lóng lánh trên cái mâm trời to tướng như cặp mắt 
phàm phu con người thường thấy. 


Hơn thế nữa, điều đáng lưu ý là con số biển 
lớn gấp bốn lần con số núi lớn. Tại sao như thế? 
Số “biển lớn,” “núi lớn" trong vũ trụ và biển lớn, 
núi lớn trên trái đất này có sự tương đồng gì 
chăng? Ai đó muốn giải nghi điều này, hãy so lại 
các số liệu mô tả bộ mặt của trái đất sẽ biết. Đây 
chính là tỷ lệ tương ứng giữa đại dương và lục 
địa của quả đất, với ba phần tư là diện tích mặt 
nước và một phân tư còn lại là diện tích núi cao, 
đồng bằng. 


Vì thế, cái “bản lai điện mục" của trái đất thực 
ra là một “trái nước”, và chỉ như vậy nó mới là 
một hành tinh xanh lý tưởng cho các sanh loài 
tồn tại và tiễn hoá. Điều này có nghĩa: nếu có một 
hành tính nào khác có sự sống cao cấp, hắn nó 

cũng phải có được tỷ lệ tầm cỡ như “một ngàn 


BÀI 


Nikaãya và khoa học 


núi lớn, bốn ngàn biển to” tương đương như trái 
nước này (2) 


Các nhà khoa học đang dõi mắt tìm kiếm 
trong vũ trụ các hành tỉnh có sự sống giống như 
“trái biển” của con người. Cho dù họ có tìm ra thì 
đối với những người thọ trì kinh Nikãya cũng 
không có gì ngạc nhiên. Bởi lẽ, với con số “2000 
biển lớn, ` chí ít cũng cho những người học Phật 
cái quyền bình tâm chờ đón các nhà thiên văn 
học tiếp tục phát hiện thêm nhiều những 
Waterworld (thế giới nước) trong cái vũ trụ bao 
la này. 


Một chỉ tiết đáng kế khác cũng cần phải nhắc 
đến, đó là Đức A La Hán Chánh Đăng Giác dùng 
hai động từ 'đ¡ chuyển, xoay chuyển ` không phải 
là thừa, vì chỉ có như vậy mới diễn tả đầy đủ các 
hành tinh vừa đi chuyển theo quỹ đạo của chúng, 
đồng thời cũng tự xoay chuyển quanh mình, 
giống như trái đất vừa quay quanh mặt trời vừa 
tự xoay chuyển quanh trục của nó vậy. 


(2) Theo cách quán nội pháp, ngoại pháp, nội ngoại pháp 
của đạo Phật, một khái niệm trong kinh Nikãya có thể 
hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau tuỳ theo từng hệ thống, 
từng hoản cảnh. 


22 


Nikaya và khoa học 


Lại nữa, khi nói '4¡ chuyển, xoay chuyển, 
chói sáng các phương điều này có nghĩa sự vận 
chuyên và chiếu sáng của muôn vản mặt trăng, 
mặt trời trong một không gian đa chiều, nhiều 
phương xứ, chứ không phải chỉ là những vì tinh 
tú chạy dài và phát sáng từ đông sang tây trên cái 
vòm trần tròn trịa úp trên mặt đất mà mây mươi 
thê kỷ sau nhiều người vẫn còn lầm tưởng. 


Rõ ràng, chỉ với bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy 
lời của bậc A La Hán Chánh Đăng Giác đã vượt 
xa khỏi thời gian và không gian của con người 
trần tục đến như thế nào. Ai đó còn hoài nghỉ 
chưa chịu tin ư? Thì đây, bài kinh Abhibhù đã 
khắc họa hệ thống của vũ trụ còn rõ ràng hơn, cụ 
thê hơn nữa, hoàn toàn không khác gì với thiên 
văn học ngày này: 


“.. Xa cho đến mặt trăng, mặt trời chạy 
trong quỹ đạo của chúng và chói sáng khắp bốn 
phương với ánh sáng của chúng, xa như vậy là 
một ngàn thế giới. Trong ây có một ngàn mặt 
trăng, một ngàn mặt trời, một ngàn núi Sineru 
(Tu-đi), một ngàn Jambudìta (Diêm-phù-đề), 
một ngàn Aparagoydna (Tây ngưu hóa châu), 
một ngàn Uarakurù (Bắc-cu-lô châu), một 
ngàn Pubbavidehà (Đông thắng thân châu), bốn 


S 


Nikaãya và khoa học 


ngàn biển lớn, bốn ngàn đại vương, 1000 cối trời 
Bốn thiên vương, 1000 cõi trời ba mươi ba, 1000 
Dạ-ma thiên, 1000 Tusità (Đâu-suất thiên), 1000 
Hóa Lạc thiên, 1000 Tha Hóa Thự tại thiên, 1000 
Phạm Thiên. 


Này Ẩnanda, đây gọi là một tiểu thiên thế 
giới. Này Änanda, cho đến 1000 lần một tiểu 
thiên thế giới, được gọi là, này Ânanda, ba Đại 
thiên thế giới. 


Này Ananda, Như Lai có thể làm cho tiếng 
mình nghe xa cho đến ba ngàn Đại thiên thể 
giới hay xa hơn nữa nếu muốn ” (Tăng Chỉ I, 
Chương 3, Phẩm Änanda, kinh số 80 = 
LI.3.72.3]). 


Đến đây đã quá rõ chuyện con số hàng tỷ các 
hành tinh đang quay cung trong cái vũ trụ này: 
'1000 lần một tiểu thiền thể giới ' với hàng ngàn 
đơn vị chính là con số hàng tỷ chứ còn gì nữa. 
Con người thời xưa nhìn lên bầu trời chỉ thấy một 
giải sông Ngân hay Milky Way với li tí những 
ánh sao, còn Đẳng A La Hán Thế Gian Giải lại 
thấy chúng thành từng hệ thống trong từng hệ 
thống y như các nhà thiên văn ngày nay với sự 
trợ giúp của kính viễn vọng. 


24 


Nikaya và khoa học 


Một ngàn thế giới chính là một Thiên hà 
(galaxy), một Tiểu thiên thế giới chính là một 
Chùm Thiên hà (galactic cluster) và một Đại 
thiên thế giới chính là một Siêu thiên hà 
(metagalaxy). Chỉ bấy nhiêu thôi cũng cho thấy 
“Phật nhãn” của Bậc A La Hán Chánh Đắng Giác 
đã thấu suốt cả trái đất này, cả vũ trụ nảy, và còn 
diệu dụng hơn cả vạn lần kính thiên văn Hubble 
hiện đại nhất hiện nay. 


Thật không nói quá! Trong đoạn kinh trên đã 
có ý nhắn mạnh “Xa cho đến... chói sáng khắp 
bồn kh với ảnh sảng của chúng, xa như 
vậy..., ' để diễn tả cái khoảng không bao la mà chỉ 
có con người ngày nay, với phương pháp đo 
khoảng cách băng vận tốc ánh sáng, mới có thể 
hình dung ra được một chữ “xa” của Đức Phật 
thực sự xa đến như thế nảo. ) 


Cho nên, những người con Phật muốn tránh 
sa đọa vào những cõi giới lầm lạc, họ cần phải 
trở về đúng với nguồn cội, cần phải thận trọng 
với từng câu, từng chữ trong Kinh và Luật Pali 
nguyên thủy, đúng như lời bậc A La Hán Chánh 


(3) Mỗi giây ánh sáng vút qua khoảng 300.000 cây số. 
Đê chiêu suôt vũ trụ quán sát được, ánh sáng phải mât 93 
tỷ năm. 


ĐÁ 


Nikaãya và khoa học 


Biến Tri đã căn dặn: ?mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu 
cần phải được học hỏi kỹ lưỡng và đem so sánh 
với Kinh, đem đổi chiếu với Luật (Đại Bát Niết 
Bàn, Trường Bộ I, số 16, tr.618 = [Ab.7.118]). 


Nhưng “mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu' của bậc 
A La Hán Chánh Đắng Giác đâu phải chỉ có bó 
hẹp trên quả đất này, vì trong cái vũ trụ bao la 
kia “Như Lai có thể làm cho tiếng mình nghe xa 
cho đến ba ngàn Đại thiên thể giới hay xa hơn 
nữa nếu muốn. ` 


Hắn, Diệu Pháp của Bậc A La Hán Thiên 
Nhân Sư không phải chỉ dạy riêng cho con người 
trên trái đất này. Bởi, ở đâu có sanh thì phải có 
diệt, ở đâu có sanh diệt thì ở đó có khổ đau của 
già và chết; và ở đâu có khô đau của già và chết, 
ở đó Phật Pháp vẫn có nguyên giá trị như một 
diệu pháp diệt khô. 


Vấn đề là Đắng Điều Ngự Trượng Phu có 
muốn hay không; và những “đoá sen sanh diệt” 
trong vũ trụ kia có đủ phước duyên vươn lên khỏi 
mặt nước, để trở thành những bậc Trượng phu 
Thanh Văn xứng đáng được nghe Diệu Pháp của 
Ngài mà thôi! 


26 


Nikaya và khoa học 


Vào cái thuở mọi người đều tin rằng vị thần 
Mặt Trời còn bị quỷ ma nhai nuốt, phải biến 
thành tối mù trong những lúc nhật thực; còn 
những đêm thiếu văng chị Hăng, con người chỉ 
biết dùng nên đuốc soi đường, trông xa vài chục 
mét đã không còn nhìn thấy gì, ấy vậy mà một 
bậc Thiện Thệ lại dám thuyết giáo “xa đến như 
thế”, trong khi quanh ngài cũng có biết bao Ma 
vương luôn tìm cách chống đối ám hại, thế 
nhưng Ngài vẫn có thể làm cho tiếng mình vang 
xa hơn cả 'ba ngàn Đại thiên thể giới, ` qua đó đủ 
thấy uy lực của bậc A La Hán Chánh Đăng Giác 
siêu việt đến như thế nào! 


Nhân nói chuyện về Thái Dương Hệ cũng 
phải nhắc đến bài kinh “Mặt Trời”, Tăng Chỉ tập 
3, chương 7, số 62 = [I.7.62]). Trong bài kinh này 
Đức Chánh Biến Tri có nói đến sự xuất hiện lần 
lượt thêm sáu mặt trời gây ra khô hạn khốc liệt 
cho trái đất. Thậm chí khi mặt trời thứ bảy xuất 
hiện, trái đất bị nung chảy thiêu hủy hoản toản, 
đến độ tro và lọ đen cũng không còn tìm thấy. 


Trái đất hiện nay chỉ có một Mặt trời đã phải 
nhiều phen nóng sốt, có thêm sáu mặt trời thời 
phải sống làm sao? Nhiều người mới nghe qua 
trái đất có tới bảy mặt trời có thể giật mình phân 


ĐẠI 


Nikaãya và khoa học 


vân sửng sôt, nhưng hiệu ra rôi, e còn phải sửng 
sôt nhiêu hơn. 


Thật vậy, theo các nhà Thiên thể học, Mặt 
trời (the Sun) của Thái Dương Hệ sẽ trương nở 
dần, kích thước của nó có thê đạt đến gấp 250 lần 
hiện tại, tới mức lớn hơn cả quỹ đạo của trái đất 
hiện nay. Hắn nhiên, lúc này mặt trời có thể “nuốt 
chửng' được cả trái đất và nung chảy trái đất 
hoàn toàn. 


Như vậy, có thể xem sáu mặt trời xuất hiện 
lần lượt trong bài kinh Mặt Trời cũng chính là 
sáu giai đoạn trương nở khác nhau của Mặt trời 
hiện nay; và tương ứng với từng kích thước 
trương nở ấy, trái đất sẽ bị thiêu đốt mỗi lúc một 
đữ dội hơn cho đến khi nó bị thiêu hoại hoàn 
toàn. 


Một viễn cảnh như vậy chỉ có các nhà khoa 
học thời nay mới tính ra được, thế nhưng quý vị 
khoan vội nghĩ răng mình là những người đầu 
tiên biết được sự thật này. Kỳ diệu thay, từ hơn 
hai ngàn năm trăm năm trước, bài kinh Mặt Trời 
đã mô tả quá trình này rõ ràng đến từng giai đoạn. 


28 


Nikãya và khoa học 


Những ai quan tâm muốn tìm hiểu, họ hãy trở 
ngược về quá khứ, cùng với các Tỳ-kheo Thanh 
Văn thời Phật, phóng tầm mắt đến cả tỉ năm sau 
để xem những hình ảnh cuối đời của trái đất: 


“Này các Tỷ-kheo, rồi có một thời, sau một 
thời gian rất dài, mặt trời thứ bảy hiện ra. Này 
các Tỷ-kheo, khi mặt trời thứ bảy hiện ra, trái đất 
lớn này và múi chúa Sineru bốc cháy, rực cháy, 
trở thành một màn lứa. 


Và khi quả đất lớn này và núi chúa Sineru 
cháy đỏ lên, cháy rực lên ngọn lửa do gió thổi 
bốc cao đến Phạm Thiên giới. Các chóp ngọn 
của núi Sineru, cao đến một, hai, ba, bốn, năm 
trăm do tuần, khi bị cháy đỏ lên, cháy rực lên, bị 
cả khối lửa to lớn phả hoại và chỉnh phục, liền 
sụp đồ xuống. 


Sam khi quả đất lớn và núi Sineru bị cháy đỏ 
lên, cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen. 
Vi như, này các Tỷ-kheo, khi bơ và dẫu được 
cháy đỏ, được cháy rực lên, không tìm thấy tro 
và lọ đen. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, khi quả 
đất lớn này và núi chúa Sineru bị cháy đỏ lên, 
cháy rực lên, không tìm thấy tro và lọ đen” 


(Sđd). 


20 


Nikaãya và khoa học 


Thế đấy, một khi vô thường đã chạm đến thì 
không phải chỉ có dãy núi chúa Sineru - 
Himalayas mà cả trái đất vĩ đại của con người 
cũng bị tiêu hủy hoản toàn, thậm chí đến tro và 
lọ đen cũng chắng còn. Những ai muốn biết Mặt 
trời bức tử Mẹ Đất qua từng giai đoạn như thế 
nào, hãy xem trọn bài kinh Mặt Trời trong tạng 
Tăng Chi sẽ rõ. 


Từ xưa cho đến nay, nếu không biết đến 
những tri thức khoa học hiện đại về Mặt trời, 
không ai có thể nghĩ ra chứ đừng nói gì đến 
chuyện tin nỗi cơ trời mệnh đất lại có lúc khốn 
cùng đến như vậy. 


Thế nhưng ngoại trừ Đức A La Hán, các Tỳ- 
kheo Thanh Văn, các nhà khoa học và cả ' những 
người đã được chứng kiến”, chỉ có những vị này 
mới dám tin chuyện trái đất vĩ đại dường ây 
nhưng rồi cuối cùng cũng phải trở về với hư 
không: 


“Ở đây, này các Tỷ-kheo, ai là người có thể 
nghĩ răng, ai là người có thể tin rằng: "Quả đất 
này và núi chúa Sineru sẽ bị đốt cháy, sẽ bị hủy 
hoại, sẽ không còn tôn tại nữa”, trừ những 
người đã được chứng kiến. ” (Sđd) 


30 


Nikãya và khoa học 


“Những người đã được chứng kiến' là ai 
trong khi trái đất bị nung chảy ra như thế? Họ là 
các hậu duệ may mắn của loài người tìm được 
nơi ở mới? Hay các loài hữu tình tại đây được tái 
sanh làm người qua một hành tính khác? Hay các 
chư Thiên ở trên các tầng trời? Hay những vị có 
Thiên nhãn thông? Hay các Alien - người ngoài 
trái đất? 


Nhưng thôi, ai đó còn thắc mắc, hãy đọc trọn 
cả bài kinh để hiểu rõ vì sao Đẳng A La Hán 
Chánh Biến Tri đã phải tiết lộ thiên cơ, đã phải 
nhắc đến chuyện trên trời, đã phải nói đến thời 
lâu xa ấy. Hiểu ra điều này mới đáng phải giật 
mình. Không biết giật mình trước những điều 
đáng phải hiểu, để cho ba ngọn lửa tham-sân-si 
thiêu đốt mỗi ngày, dù có thông thái thấu suốt 
tám vạn bốn ngàn chuyện thế sự Ta Bà, đừng 
trách chi thế gian vẫn còn là bê khối! 


Chuyện Thái Dương Hệ đến đây đã đủ, hãy 
trở lại địa cầu và quay về với hiện tại để biết các 
nhà khoa học của chúng ta đang làm gì, và các 
Tỳ-kheo Thanh Văn đệ tử Phật phải từ bỏ thế tục 
vì điều gì. 


31 


Nikaãya và khoa học 


Hiện nay có nhiều nhà khoa học đang giam 
mình trong các phòng thí nghiệm nhằm cố gắng 
khám phá những bí ấn của tự nhiên. Nhiều nơi 
đang sử dụng những thiết bị hiện đại nhất đề dõi 
mắt đến tận cùng của thế giới. Có nơi sẵn sảng 
chỉ hàng tỉ tiền cho những chương trình nghiên 
cứu không gian với nhiều mục đích khác nhau. 
Thật văn minh biết bao! Thật tiến bộ vô cùng! 


Nhưng cũng thật đáng tiếc lăm thay! Bởi, 
hình như, vì quá đam mê với những chuyện trên 
trời mà người ta đã quên đi những công việc nhân 
đạo cấp bách ngay trên mặt đất. Chính tại nơi 
đây, mỗi ngày có hàng chục ngàn trẻ em phải 
chết vì đói, hàng trăm triệu em khác phải sông 
lây lất vì bệnh tật, thiếu thuốc men. Nhiều nơi 
còn hàng triệu gia đình mỗi bữa ăn chỉ cần thêm 
được vài đồng tiền lẻ thôi cũng tránh được suy 
dinh dưỡng, chữa được đui mù. 


Chưa hết, khốn khổ hơn, có vài nhà trí thức 
mới chỉ biết rõ trên Cung Trăng không có chị 
Hằng, dưới đất sâu không có địa ngục, thế là liền 
quay lại khinh miệt trí đức của người xưa, vênh 
váo coi thường cả đạo lý nhân quả, tiêu phí biết 
bao nhiêu tiền bạc đề biến khoa học thành những 
vũ khí kinh hồn tàn hại con người! 


32 


Nikãya và khoa học 


Trong khi đó, các Tỳ-kheo Thanh Văn đệ tử 
Phật cũng sợ hãi sự vô minh ngu sĩ lầm lỗi. Họ 
cũng sợ hãi sự vô cảm trước nỗi đau của đồng 
loại và cả muôn loài, nên nhắc nhở nhau theo lời 
dạy của bậc Đạo Sư, găng thực hành đức hạnh 
Từ Bi cùng ba pháp Giới - Định - Tuệ. Họ bảo 
nhau noI gương các bậc A La Hán, ôm bình bát 
khất thực gieo duyên. 


Các Tỳ-kheo Thanh Văn chỉ là những vị khất 
sĩ bình thường, cho nên họ không có kiêu mạn 
đại ngã với một ai, nhưng họ cũng không phải 
xấu hồ tỉ mạn trước một người nào. Bởi, họ cũng 
đang phải khép mình độc trú biệt cư nỗ lực khám 
phá những bí ân của một thế giới khác, cũng đang 
vận dụng một hệ thống tinh vi nhất để dõi mắt 
đến tận cùng của một vũ trụ khác với những mục 
tiêu khác. 


Bí ân ấy là gì? Mục tiêu ấy là gì? Đó là bí ân 
của thế giới khô đau và mục tiêu đi đến đoạn diệt 
những khô đau. Bởi lẽ, một bậc A La Hán Chánh 
Đăng Giác của hai mươi lăm thế kỷ trước đã thấy 
như vậy, đã biết như vậy và đã tuyên bố như vầy: 


“-- Này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng sự tận 
cùng thê giới không thê biết, không thê tháy, 


33 


Nikaãya và khoa học 


không thể đạt được bằng cách đi đến tận cùng 
thế giới. Ta cũng không tuyên bố rằng, này các 
Tỷ-kheo, sự chấm dứt đau khổ có thể làm được 
bằng cách đạt đến sự tận cùng thế giới” (Bài 
kinh Thế Giới Dục Công Đức, Siv,93 = 
[Ve.8.115]) 


Một học giả, với kiến thức khoa học phổ 
thông, có thể hình dung được ranh giới 93 tỷ năm 
ánh sáng của cái vũ trụ này mênh mông thăm 
thăm đến như thế nào so với tuổi thọ trăm năm 
của một kiếp người cùng các con tàu vũ trụ có 
vận tốc lệt bệt mà họ đang có, nhờ vậy có thể tin 
lời Thiên tử Rohitassa trong kinh Tăng Chi. 


Vị thiên thần nảy trong một tiền kiếp đã từng 
là ấn sĩ, có thần thông mỗi bước chân nhanh như 
tên bắn và vượt xa cả đại dương. Nhưng rồi cuối 
cùng vị ấn sĩ có đại thần lực ẫy đã phải chết dọc 
đường trên hành trình đi tìm kiếm tận cùng của 
thế giới. Sau đó Thiên tử Rohitassa đã được Bậc 
A La Hán Chánh Đăng Giác, vị Thầy Trời Người 
chỉ dạy: 


“- Này Hiên giả, Ta tuyên bô răng: “Tại chô 


nào không bị sanh, không bị già, không bị chết, 
không có từ bỏ (đời này), không có sanh khởi 


34 


Nikãya và khoa học 


(đời khác), không có thể đi đến để thấy, để biết, 
đề đạt đên chô tận cùng của thê giới ”.... 


Nhưng này Hiền giả, trong cái thân dài độ 
mấy tắc này, với những tưởng, những tư duy 
của nó, Ta tuyên bố về thế giới, vê thế giới tập 
khỏi, về thế giới đoạn diệt, về con đường đưa 
đến thế giới đoạn diệt 


Với đi, không bao giờ, 

Đạt tận cùng thể giới. 

Nếu không, không đạt được, 
Chỗ tận cùng thể giới, 
Thời không có giải thoái, 
Ra khỏi ngoài khổ đau. 

Do vậy, bậc có trí, 

Hiểu biết rõ thể giới, 

Đi tận cùng thể giới, 

Với Phạm hạnh thành tựu, 
Bậc đạt được an tịnh, 

Biết tận cùng thể giới, 
Không mong cầu đời này, 
Không mong câu đời sau. ” 


(Kinh Rohitassa, TC1, C4, Phẩm Rohitassa, 
tr.643 = [L4.45]) 


35 


Nikaãya và khoa học 


Do vậy, mỗi Tỳ-kheo Thanh Văn hãy bắt đầu 
từ hệ thống tinh vi nhất là chính bản thân mình 
để giải mã về thế giới, về thế giới tập khởi, về thế 
giới đoạn diệt, về con đường đưa đến thế giới 
đoạn diệt mọi khô đau, từ đó mới biết cách giúp 
cho những người khác giải thoát khỏi thế giới 
khổ đau. Đây mới chính là một vũ trụ diệu kỳ có 
ý nghĩa thiết thực hiện tại mà mỗi vị Ty-kheo 
Thanh Văn đệ tử Phật cần phải cố công khám 
phá. 


Trong bài kinh Bà-la-môn (TC4, C9, số 38 = 
[I.9.38]), Đức Thế Tôn đã tái khẳng định thế giới 
này là mênh mông thăm thắm, không có thể đi 
đến để biết được. Tuy vậy, Ngài cũng đã chỉ rõ 
cho các Ty-kheo cách thức đặc biệt để đạt đến 
tận cùng thế giới và vượt khỏi triền phược thế 
gian. Những Tỳ-kheo nảo. muốn đạt đến tận cùng 
thế giới và vượt khỏi triền phược thế gian hãy 
đọc kỹ bài kinh nảy và cô gắng thực hành. 


Nhưng trước hết, cần ghi nhớ: Thời gian 
không chờ đợi một ai, vô thường không tha bất 
cứ người nào, là bậc hiền trí phải luôn tinh tấn 
chớ có phóng dật. 


3ó 


Nikãya và khoa học 


3. Tôi tắm của vô mỉnh hắc ám hơn nhiêu 
lân tôi tắm của biên cả 


Nãy giờ nói chuyện trên trời, đến đây nhắc 
việc dưới biển. Như được biết, ánh sáng mặt trời 
chỉ chiếu sáng tới độ sâu không quá 300 mét dưới 
mặt nước. Con người trần trụi cũng chỉ dám quân 
quanh trong giới hạn nảy, thậm chí muốn lặn sâu 
dưới vài chục mét đã phải luyện tập cân thận, có 
mình lao xuống nước sâu hơn mà không có các 
thiết bị lặn đặc biệt chăng khác nào tự tử. 


Trong khi đó, đại dương có độ sâu trung bình 
khoảng 4 - 5 ngàn mét, nơi sâu nhất tại vùng biển 
Mariana thuộc Thái Bình Dương đến tận 11 km. 
Vì thế trong vực thắm biển cả, phần lớn là những 
cõi giới tối đen như mực và trong một thời gian 
rất lâu nó hoàn toàn bí ân đối với con người. Phải 
mãi tới những năm cuối thế kỷ 19 với sự tiễn bộ 
của khoa học và kỹ thuật, con người mới bắt đầu 
khám phá dân thế giới sâu thắm của đại dương. 


Thế nhưng, cách nay hơn hai ngàn năm trăm 
năm, các Tỳ-kheo Thanh Văn trong thời Phật đã 
biết được giữa thế gian này còn có những cảnh 
giới tôi tăm u ám dưới biển sâu cùng với các sinh 
vật đang sinh sông tại đó, và họ còn biết được 


KẾ, 


Nikaãya và khoa học 


nhiều điều "hy hữu khác nữa. Một đoạn kinh Hy 
Hữu VỊ Tăng Hữu Pháp, thông qua lời tường 
thuật của ngài Ẩnanda, đã chứng minh điều này: 


-- Bạch Thế Tôn, con tận mặt nghe, con tận 
mặt Đc nhớ từ Thể Tôn: “Khi Bồ-tát nhập vào 
mẫu thai, mày Ẩnanda, khi ấy một hào quang vô 
lượng, thần diệu, thắng xa odai lực của chư Thiên 
hiện ra cùng khắp thể giới, gôm có các thể giới 
ở trên chư Thiên, thể giới của các Ma vương và 
Phạm Thiên và thế giới ở dưới gôm các vị Ša- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên và loài Người. 


Cho đến các thế giới ở giữa các thế giới, tôi 
tăm, u ám không có nên tảng, những cảnh giới 
mà mặt trăng mặt trời với đại thân lực, với đại 
odai lực như vậy cũng không thể chiếu thấu, 
trong những cảnh giới ấy, một hào quang vô 
lượng, thắng xa oai lực của chư Thiên hiện ra. 
Và các chúng sanh sống tại những chỗ ấy nhờ 
hào quang ấy mới thấy nhau và nói: “Cũng có 
những chúng sanh khác sống ở đây”. 


Và mười ngàn thế giới này chuyển động, 
rung động, chuyển động mạnh. Và hào quang 
vô lượng, thân diệu, thắng xa 0di lực của chư 
Thiên hiện ra ở thế giới. Vì rằng, bạch Thế Tôn, 


38 


Nikãya và khoa học 


con thọ trì sự việc nảy, bạch Tï hé Tôn, là một hy 
hưu, một vị tăng hữu của Thê Tôn ” (Trung Bộ 3, 
sô 123 =[Ab.I.10]) 


Dĩ nhiên các Tỳ-kheo Thanh Văn không thê 
nghĩ rằng cõi giới ?ốï tăm, wu ám ấy ở dưới lòng 
đất, bởi lẽ dưới lòng đất là nơi có nền tảng chứ 
không phải '&hông có nên tảng.” Vả lại đối với 
lòng đất mà nói '„,hững cảnh giới mà mặt trăng 
mặt trời với đại thân lực, với đại oai lực như vậy 
cũng không thể chiếu thấu' là điều quá thừa, 
không có gì hy hữu. Thêm nữa trong lòng đất mà 
nói ?một hào quang vô lượng, thắng xa oai lực 
của chư Thiên hiện ra ` lại trở thành quá ư vọng 
ngữ. 


Đối với Đẳng Như Lai A La Hán Chánh 
Đăng Giác: “- Này các Tỷ-kheo, cái gì trong toàn 
thế giới với Thiên giới, Ma giới, Phạm Thiên 
giới, cùng với quân chúng Sa-môn, Bà-la-môn, 
chư Thiên và loài Người, được thấy, được nghe, 
được cảm giác, được thức tri, được ÿ tư sát, tất 
cả Ta đêu biết. 


Này các Tỷ-kheo, cái gì trong toàn thể giới 


này được thấy, được nghe, được cảm giác, được 
thức tri, được ÿ tư sát, 1a đã được biết rõ như 


39 


Nikaãya và khoa học 


sau: “Tất cả đêu được Như Lai biết đến. Như Lai 
không có dựng đứng lên `” (Kinh Kälaka, TC], 
C4, sô 24, tr.594 = [I.4.24]). 


Do vậy, chỉ với những kiến thức khoa học 
ngày nay con người mới biết được ?hế giới ở 
giữa các thể giới” tối tắm u ám kia chính là thế 
giới đại đương sâu thắm cùng với các sinh vật 
đang sinh sống tại đây. Đây là một cảnh giới có 
thực và vì vậy có cơ sở đề tin rằng những điều hy 
hữu trong bài kinh nói trên cũng hoàn toàn có 
thực. 


Một sự thực từ một vị vua dám từ bỏ cung 
vàng điện ngọc, ôm bình bát gieo duyên hoá độ 
từng người từ trong Hoàng tộc đến cả muôn dân, 
đây đã là điều hy hữu hiểm có. Ấy thế mà Ngài 
còn soi sáng được cả thế giới tối tăm u ám dưới 
biển sâu, quả thật lại càng hy hữu hơn nữa! 

Những hy hữu từ một bậc Đạo Sư cả đời nêu 
gương sống thiện, làm thiện; trước sau chỉ răn 
dạy con người ăn hiền ở lành, đối xử tốt với nhau, 
thật cũng đáng cho những người có trí tín phục. 

Sẽ rơi vào âu trĩ khi nghĩ rằng qua lời nói của 
ngài Änanda, Bồ-tát muốn tự để cao bản thân 


40 


Nikãya và khoa học 


mình. Đối với đẳng Thế Tôn A La Hán, việc thấy 
và biết được cõi giới tăm tối của đại dương, kế 
cả những “lỗ đen” tối tăm trong vũ trụ, vẫn chưa 
phải là điều hy hữu nhất. 


Bởi lẽ, ngay trong thời Phật, các Tỳ-kheo 
Thanh Văn đệ tử của Ngài cũng đã biết được có 
những “lỗ đen thật là to lớn) giữa các thế giới 
“không có trần che" trong vũ trụ. 


Hơn thế nữa, họ còn biết được có một thế giới 
khác tối tăm hơn, hắc ám hơn, kinh khủng hơn 
mà con người cần phải thấy, cần phải soi sáng, 
cần phải tự mình giải thoát khỏi nó. Và chính vì 
thế nên đắng Bỏ-tát đã phải nêu gương giáo hoá, 
nhập thai dòng hoàng tộc rôi tự mình bước xuống 
ngai vàng, dẫn thân làm khất sĩ để cứu thoát cho 
loài người. 


Cõi giới tối tăm khốn khổ ấy đã được bậc A 
La Hán Minh Hạnh Túc chiếu rọi trong bài kinh 
“Hắc Ám:? 

“.. -- Có một hắc ám giữa các thế giới 
không có trần che, tạo ra tôi tăm, tạo ra hắc ám; 
ở đấy ánh sáng của mặt trăng, mặt trời, những 


41 


Nikaãya và khoa học 


vật có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như 
vậy cũng không hiện ra. 


Được nghe nói như vậy, một Tỷ-kheo bạch 
Thê Tôn: 


-- Thật là to lớn, bạch Thể Tôn, tối tăm ấy! 
Thật là to lớn, bạch Thể Tôn, tối tăm ấy! Bạch 
Thế Tôn, có một tôi tăm nào khác, còn to lớn hơn, 
còn đáng sợ hãi hơn tối tăm ấy? 


-- Này Tỷ-kheo, có một tôi tăm khác, còn to 
lớn hơn, côn đáng sợ hãi hơn tôi tăm áy. 


-- Bạch Thể Tôn, sự tối tăm khác ấy là gì, còn 
to lớn hơn, còn đáng sợ hãi hơn tôi tăm áy? 


-- Này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào không như thật rõ biết: "Đây là 
Khổ”, không như thật rõ biết: "Đây là Khổ Tập ”, 
không như thật rõ biết: "Đây là Khô Diệt”, 
không như thật rõ biết: "Đây là Con Đường đưa 
đến Khổ diệt". Họ hoan hỷ với các hành đưa đến 
sanh, họ hoan hỷ với các hành đưa đến già, họ 
hoan hỷ với các hành đưa đến chết, họ hoan hỷ 
với các hành đưa đến sâu, bi, khổ, ưu, não. 


42 


Nikãya và khoa học 


Vì họ hoan hỷ với các hành đưa đến sanh... 
đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sâu, bi, 
khổ, ưu, não; họ tạo dựng các hành đưa đến 
sanh, họ tạo dựng các hành đưa đến giả... đưa 
đến chết,... do họ tạo dựng các hành đưa đến 
sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sâu, 
bi, khổ, ưu, não; nên họ rơi vào tôi tăm sanh, 
họ rơi vào tôi tăm già, họ rơi vào tôi tăm chết, 
họ rơi vào tối tăm sâu, bi, khổ, ưu, não. Họ 
không liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khỏi chết, 
khỏi sâu, bị, khổ, ưu, não. Ta nói rằng, họ 
không liễu thoát khỏi đau khổ. 


Và này các Tỷ-kheo, những Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào như thật rõ biết: "Đây là Khổ", như 
thật rõ biết: "Đây là Khổ Tập”, như thật rõ biết: 
"Đây là Khổ Diệt”, như thật rõ biết: "Đây là Con 
Đường đưa đến Khổ diệt”, họ không hoan hỷ với 
các hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến 
chết... đưa đến sâu, bi, khổ, ưu, não. 


Vì họ không hoan hỷ với các hành đưa đến 
sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến sâu, 
bi, khổ, ưu, não, họ không tạo dựng các hành đưa 
đến sanh... đưa đến già... đưa đến chết... đưa đến 
sâu, bi, khổ, ưu, não. Do họ không tạo dựng các 
hành đưa đến sanh... đưa đến già... đưa đến 


43 


Nikaãya và khoa học 


chế... đưa đến sâu, bi, khổ, ưu, não, họ không 
rơi vào tôi tăm sanh; họ không rơi vào tôi tăm 
già; họ không rơi vào tôi tăm chết; họ không 
rơi vào tôi tăm sâu, bi, khổ, ưu, não. 


Họ liễu thoát khỏi sanh, khỏi già, khói chết, 
khỏi sâu, bị, khô, u, não. Ta nói răng, họ liêu 
thoát khỏi đau khổ. 


Do vậy, này Tỷ-kheo, một cỗ gắng cân phải 
làm để rõ biết: “Đây là Khổ", một cô gắng cần 
phải làm để rõ biết: “Đây là Khổ Tập”, một cỗ 
găng cân phải làm để rõ biết: "Đây là Khổ 
Diệt", một cô gắng cần phải làm để rõ biết: 
"Đây là Con Đường đưa đến Khổ diệt" 
(S.v,454 = [Ve.4.46]) 


Hoá ra, những “lỗ đen không có trần che, thật 
là to lớn" trong vũ trụ kia cũng đã được Bậc A La 
Hán Thế Gian Giải và các đệ tử Thanh Văn của 
Ngài biết đến từ lâu, ngay cho dù 'ở đấy ánh sảng 
của mặt trăng, mặt trời, những vật có đại thân 
lực như vậy, có đại uy lực như vậy cũng không 
hiện ra. ` 


Phải chăng, niêm tự hào của khoa học khi 
phát hiện ra những “lô đen" bí ân của thê giới, giờ 


44 


Nikaya và khoa học 


đây phải biến thành nỗi mặc cảm tự ti trước 
những khổ đau bởi những “lỗ đen” còn hắc ám 
hơn, kinh khủng hơn của tối tăm sanh, tối tăm 
già, tối tăm bệnh, tối tăm chết, tối tăm sầu, bị, 
khổ, ưu, não? 


Phải chăng, dưới mắt Bậc A La Hán Chánh 
Đăng Giác, khi con người còn chìm đắm trong 
bóng đêm của vô minh, họ cũng chăng khác nào 
các chúng sanh đang quờ quạng trong tối tăm của 
biển cả? 


Đứng trước cõi tối tăm ấy, những người con 
Phật làm sao không tránh khỏi bị lạc đường khi 
quay lưng xem thường kinh tạng gốc Nikãya, nơi 
còn lưu giữ rất nhiều những lời khuyến giáo chí 
tình như thế này của bậc Ân Sư: 


“Này các Tỷ-kheo, điều gì bậc Đạo Sư cần 
phải làm cho các đệ tử vì hạnh phúc, vì lòng 
thương tưởng, vì lòng từ khởi lên, các điều ấy, 
Ta đã làm cho các Tỉ hây. Này các Tỷ-kheo, đây 
là những gốc cây, đây là những căn nhà trỗng. 
Này các Tỷ-kheo, hãy tu Thiền, chớ có phóng 
dật, chớ có để về sau sẽ phải hồi tiếc. Đấy là lời 
giáo giới của Ta cho các Thấy” (Kinh Nikãya). 


45 


Nikaãya và khoa học 


4. Hy hữu trong biến lớn 


Từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước, trong 
kinh Nikãya và Luật Pãtimokkha nhiều thế giới 
quan và nhân sinh quan đã được Đức Thế Tôn và 
các vị Thánh Tăng A La Hán lý giải, chỉ bày rất 
chính xác, đến độ nhiều trường hợp phải vận 
dụng những kiến thức khoa học ngày nay mới 
hiểu được. Do vậy mang danh là đệ tử Phật 
nhưng không coi trọng Kinh - Luật Päli nguyên 
thuỷ là một sai lầm tai hại, là nguyên nhân khiến 
rơi vào tâm hoang vu mịt mờ. 


Người học Phật hãy đọc kỹ một vài trích lược 
dưới đây để nhận thức rõ hơn đặc tính khoa học 
của Kinh và Luật Pãli chánh gốc, nhờ vậy sẽ phải 
trân trọng nhiều hơn Thánh tài sản vô giá này. 


Trong Kinh Đại Bát Niết-bàn, Trường Bộ I, 
Đức A La Hán Chánh Biến Tri đã giải thích: 
“Này Ẩnanda, đại địa này thiết lập trên nước, 
nước ở trên gió và gió ở tại hư không. Này 
AẨnanda, đến thời đại phong khởi lên, gió lớn khi 
thổi làm nổi sóng nước, và khi nước nổi sóng thì 
quả đất rung động. Đó là nhân thứ nhất, duyên 
thứ nhất, đại địa chẳn động” [Ab.7.74] 


46 


Nikaya và khoa học 


Những Phật tử nào cho rằng kinh Nikãya là 
sơ khai thập kém, hãy giải thích xem vì sao thông 
thường gió ở trên nước, nước thiết lập trên mặt 
đất, thế nhưng Bậc A La Hán Minh Hạnh Túc lại 
dạy ngược lại 'đợi địa này thiết lập trên nước, 
nước ở trên gió và gió ở tại hự không?” Và vì sao 
điều này là nhân duyên khiến 'guđ đất rung 
động, ` đại địa chắn động? ' 


Nếu họ không giải thích được điều này, họ 
hãy tìm hiểu các tài liệu nói về cấu tạo của quả 
đất, hoặc hỏi các nhà địa vật lý “nhìn thấu được 
ruột gan trái đất sẽ rõ. Thậm chí các nhà địa vật 
lý còn có thê chỉ cho họ vùng nào dưới lòng đất 
có những dòng chảy ngầm, những hồ nước ngầm, 
những túi dầu ngầm, những túi khí ngầm và cả 
những chuyên động phức tạp trong thế giới ngầm 
đó theo kiểu “đại địa này thiết lập trên nước, 
nước ở trên gió và gió ở tại hư không. ` 


Cũng theo nhiều tài liệu mô tả cấu trúc trái 
đất, những người không coi trọng kinh gốc có thể 
biết thêm, bên trong “đại địa” này có nhiều lớp, 
trong đó có những tầng nóng chảy với những 
chuyền dịch rất đa dạng. Dòng dung nham cùng 
với khí nén trong các tầng này theo các vết nứt 


47 


Nikaãya và khoa học 


hoặc lỗ hông của vỏ trái đât phun trào ra bên 
ngoài tạo nên núi lửa. 


Do cấu tạo của vỏ trái đất không đồng nhất 
cùng với những hoạt động phức tạp trong lòng 
của nó, nên những khối “đại địa' có lúc phải lên 
cơn rung chuyên tạo nên những trận động đất. 
Những trận động đất ngoài đại dương thường 
kèm theo sóng thần; và đã là sóng thần thì mặt 
đất cũng phải lên cơn chấn động vì nó. Chính vì 
vậy mới có chuyện 'đến thời đại phong khởi lên, 
giỏ lớn khi thổi làm nổi sóng nước, và khi nước 
nổi sóng thì quả đất rung động. Đó là nhân thứ 
nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn động. ` 


Một lời giải thích về tự nhiên cách đây hàng 
ngàn năm, phải nhờ những tri thức khoa học 
ngày nay mới hiểu được, hắn đã khiến những 
người biết tư duy thận trọng phải giật mình kinh 
động, không thể xem thường. 


Thế nhưng, đối với kinh tạng Nikãya cấp 1, 
không phải chỉ có những chuyện hy hữu theo 
kiểu “kinh thiên động địa như trên mới cần phải 
chú trọng, mà trái lại, ngay cả những ví dụ có vẻ 
như hết sức “bình thường? cũng cần phải lưu ý. 
Chăng hạn như ví dụ này, “Ví như, này các Tỷ- 


48 


Nikaya và khoa học 


kheo, quả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước... ` 
(Bài kinh Lô Khóa, S.v,456 = [Ve.4.48]). 


Cho đến nay, con người đã đo được diện tích 
bề mặt trái đất vào khoảng 510.072.000 km2, 
trong đó diện tích mặt nước chiếm tới 
361.132.000 km” tương đương 70,8 3%. Như vậy 
ví dụ 'guả đất lớn này chỉ toàn một bãi nước ` là 
một ví dụ hoản toàn có cơ sở thực tê của nó. 


Hơn thế nữa, theo bài kinh Lỗ khoá, ví dụ 
'bãi nước ` được dùng để mô tả chuyện một con 
rùa mù cứ mỗi trăm năm từ dưới đáy biên nổi lên 
một lần, và việc nó chui đầu được vào lỗ hồng 
của khúc cây trôi dạt trên bãi nước mênh mông 
ấy khó khăn như thế nảo, thì được làm người và 
làm người con Phật còn khó hơn thế nữa. 


Bãi nước mênh mông tượng trưng cho vô số 
vô lượng các chúng sanh đang có mặt trên thế 
gian này, bọng gỗ nhỏ bé tượng trưng cho khả 
năng được tái sanh làm người và con rùa mù 
chính là hành nghiệp luân hồi của một chúng 
sanh vô minh. Theo đó, thật hy hữu thay, sác xuất 
được làm Người gần như một con số không tuyệt 
đôi! 


49 


Nikaãya và khoa học 


Nhận thức được điều này, mỗi người phải 
trân trọng sinh mạng của bản thân mình và của 
những người khác, phải trân quý từng phút giây 
được làm người và sử dụng nó sao cho có lợi ích 
nhất cho chính mình và cho cả mọi người. 


Cũng giống như ví dụ về 'g„ả nước ` ở trên, 
một người nghiên cứu kỹ kinh tạng Nikaya và 
luật Pãtimokkha đều dễ dàng nhận thấy: tất cả 
các ví dụ đưa ra trong Kinh - Luật Pãli cấp 1 đều 
có cơ sở thực tế của nó, không có bất kỳ một ví 
dụ nảo là vô lý hoặc thiếu căn cứ thực tiễn. Hơn 
thế nữa, những ví dụ này đều giúp cụ thể hoá một 
ý nghĩa Phật Pháp nào đó. 


Nhận định rõ được đặc điểm này, người học 
Phật sẽ dễ dàng loại suy những kinh văn giả tạo 
với đầy dẫy những ví dụ vô lý, không có cơ sở 
thực tế và chỉ nhằm mục đích tô vẽ cho một ý 
tưởng chủ quan nảo đó của người bịa đặt. Chính 
vì thế, như đã nói ở trên, đối với kinh tạng 
Nikäya, ngay cho dù là những ví dụ hoặc những 
chỉ tiết tưởng như bình dị cũng cần phải được thọ 
trì cân trọng, huống hồ là cả một tạng kinh vô giá 
này. 


50 


Nikãya và khoa học 


Có một chỉ tiết cần lưu ý thêm, đó là trong 
bản dịch kinh Pali tiếng Việt, HT Thích Minh 
Châu sử dụng rất nhiều lần khái niệm “quả đất,° 
“trái đất.” Có thể danh từ “quả đất” hoặc “trái đất” 
chỉ là lỗi dịch thoát chứ không phải cách dịch sát 
nghĩa từ kinh tạng gốc Päli, nếu không, đây lại là 
một “xì-căng-đan” cho khoa học. 


Trong thời đại ngày nay, vì con người đã quá 
quen thuộc với chân dung tròn trịa của quả đất, 
cho nên chỉ tiết này là bình thường, chứ nêu trở 
lui khoảng vài thế kỷ trước, cứ dịch thoát kiểu 
này chắc khó thoát khỏi rầy rà. 


Thật vậy, trong ngôn ngữ Việt, trừ các trường 
hợp ngoại lệ, thông thường từ “quả' và “trái dễ 
khiến người nghe liên tưởng đến khối hình cầu 
(như quả banh, quả cam, trái táo...,) hoặc dạng 
tròn (như quả trứng, quả lắc, trái sầu riêng...) Do 
vậy các Ty-khưu Thanh Văn thời Phật mà cũng 
hình dung “trái đất như trái táo của Newton, 
hoặc “quả đất” như quả banh của các dịch giả thời 
nay, e răng không phải chỉ có các nhà khoa học 
của mây thế kỷ trước mới là những người đầu 
tiên biết được trái đất hình tròn. 


51 


Nikaãya và khoa học 


Đối với một bậc A La Hán Thế Gian Giải đã 
thâu suôt được cả vũ trụ này, chuyện biệt rõ quả 
đât tròn hay méo có gì là quá đáng? 


Thế nhưng, dù Kinh - Luật Päli gốc có ghi 
nhận quả đất này tròn hay không, người Phật tử 
cũng chắng vì thế tranh công với các nhà khoa 
học. Bởi, làm như vậy sẽ chẳng giúp cho bên nào 
bớt khổ, vả lại khoa học càng khám phá được 
chân lý khách quan bao nhiêu, càng giúp khẳng 
định giá trị của kinh tạng Nikãya bấy nhiêu. Kinh 
tạng Nikãya còn quá nhiều những giá trị khác cần 
được nhận thức. Một trong sô đó là bí mật về 
'cơn mưa lớn cuối cùng khắp bốn châu lục" 
chăng hạn. 


Nhưng trước khi tìm hiểu sự việc cụ thể cần 
nói cho rõ, không phải chỉ có con người thời nay 
nhờ mô hình địa cầu mới biết được trái đất này 
có các châu lục. Hơn hai ngàn năm trăm năm 
trước bậc A La Hán Chánh Biến Tri và các Tỳ- 
khưu Thanh Văn đệ tử của Ngài đã biết rồi! Thật 
vậy, đơn cử một trường hợp điển hình trong 
chương Y Phục, Đại Phẩm, thuộc tạng Luật 
Patimokkha có ghi rõ: 


32 


Nikãya và khoa học 


__ (H53)... Vào lúc bấy giò, khi trải qua đêm 
ây có đám máy lớn khăp cả bôn châu đã đồ mưa 
xuống. Khi ây, đức Thể Tôn đã bảo các Tỳ-khưu 
răng: 


- Này các Tỳ-khưu, trời mưa ở .Jetavana như 
thế nào thì trời mưa ở bốn châu cũng như thể ấy. 
Này các T)-khưu, hãy để cho thân thể ướt đẫm 
nước mưa, đây là trận mưa lớn khắp cả bốn 
châu lần cuối cùng” (Theo bản dịch của Tỳ- 
khưu Nguyệt Thiên.) 


Người học Phật nghiên cứu kỹ Kinh và Luật 
Päli nguyên thuỷ đều thấy danh từ “bốn châu” 
được nhắc đến rất nhiều lần, chứ không phải chỉ 
có trong một đoạn luật nêu trên. Và họ cũng hiểu 
rằng phải là những sự kiện hy hữu lắm Đức Thế 
Tôn mới bảo các Tỳ- -khưu 'hãy để cho thân thể 
ướt đẫm nước mưa. ` 


Không hy hữu sao được, vì “bốn châu” trong 
kinh luật gốc chính là Bắc-cô-lưu-châu, Nam- 
thiên-bộ-châu, Đông-thắng-thần-châu và Tây- 
ngưu-hoá-châu. Các châu này thường được mô 
tả là những vùng đất rất rộng lớn, có nhiều quốc 
gia khác nhau, ví như Băc-cô-lưu-châu 
(Uttarakura) được nhắc đến trong kinh A-sá- 


K, 


Nikaãya và khoa học 


nang-chi (Trường Bộ 2, số 32 = [Sd.7]) chẳng 
hạn. Do vậy, “bốn châu” trong Kinh - Luật Pali 
gốc có thê được xem như tương đương với các 
châu lục hoặc lục địa của địa lý học ngày nay. 


Và vì thế, dưới mắt bậc A La Hán Chánh 
Đăng Giác, Bắc-cô-lưu-châu chính là lục địa Á - 
Âu, Nam-thiên-bộ-châu chính là Châu Đại 
Dương, Đông-thăng-thằn-châu là châu Mỹ và 
Tây-ngưu-hoá-châu là châu Phi. Riêng châu 
Nam Cực vì quá lạnh không có người ở, nhiệt độ 
mùa hè cũng âm 30°C nên lúc ấy không thể có 
mưa nên không được tính đến. 


Nhưng dù Nam Cực có được tính chung với 
Châu Úc và Châu Đại Dương hay không, chuyện 
mưa khắp cả bốn châu lần cuối cùng vẫn là điều 
hy hữu đáng để cho các Tờ -khưu thời Phật 7?hân 
thể trới đâm nước mưa. ` Đề rồi từ đây mới có 
truyền thống các cư sĩ cúng dường trang phục 
tránh mưa cùng các thiện sự khác cho các Ty- 
kheo, Tỳ-kheo-ni. Còn con người thời nay cũng 
phải cân thận suy nghiệm cho tường tận mới hiểu 
được ý nghĩa điềm báo dị thường này. 


Tất nhiên người học Phật không mất công 
tranh luận chuyện quả đất có bốn châu hay sáu 


54 


Nikaya và khoa học 


châu, hoặc trận mưa lớn khắp bốn châu lần cuối 
cùng ấy là do “đám mây lớn đồ mưa xuống" hay 
là do Thần Mưa. Điều quan trọng hơn mọi người 
cần phải biết là vì sao Đắng A La Hán Chánh 
Biến Tri lại cảnh báo “đây là trận mưa lớn khắp 
cả bốn châu lần cuối cùng? ` 


Trong đoạn kinh “Mưa' được trích dẫn ở 
dưới, Bậc A La Hán Thế Gian Giải đã nêu rõ một 
trong những nguyên nhân gây ra chướng ngại 
cho mưa. Giá như mọi người đều nhận thức rõ và 
ngăn ngừa điều này, chắc chắn môi trường tự 
nhiên đã không bị trả giá mắc như hiện nay. 
Muốn biết được lý do cụ thể, cứ bình tĩnh đọc hết 
hồi sau sẽ rõ! 


5. Thánh sản từ biển Pháp 


Từ xưa cho đến cách nay hơn thế kỷ, con 
người đứng trước biên lớn chỉ biết có vị mặn của 
muối và các hải sản khác như cá, tôm, ngọc trai, 
đôi mồi... Giả sử các nhà hải dương học ngày nay 
có trở lui về quá khứ, nói VỚI người Xưa răng 
trong biển lớn có đến 10 tỷ tấn vàng () cùng với 


(4), (5) Theo Encarta, Microsoft. Các dẫn chứng khoa 
học khác trong bài việt có thê tra cứu trên Internet, vài sô 
liệu đã được làm tròn. 


55 


Nikaãya và khoa học 


vô sô các châu báu khác, chắc hăn nhiêu người 
chăng dám tin, không khéo người xưa còn ném 
họ trở ra biên vì cái tội nói khoác. 


Thế nhưng, nếu các nhà tải nguyên biển ngày 
nay trở ngược về thời Đức Phật, gặp các vị Tỳ- 
kheo Thanh Văn và nói về sự giàu có của biển 
cả, chắc chăn các Tỳ-kheo Thanh Văn sẽ hoan hỷ 
chấp nhận và lại còn chỉ cho họ cách thức “làm 
giàu như biển.' 


Các nhà tài nguyên biển có thể nghe các vị 
Ty-kheo Thanh Văn đọc lên vài đoạn kinh do 
chính Bậc Thầy Trời Người chỉ dạy. Và nếu các 
nhà tài nguyên biển tin theo rồi khéo thực hành, 
khi quả dị thục phát sanh, họ cũng có thê trở 
thành các tỉ phú giàu sang, tiền vô như nước, thay 
vì chỉ là những kẻ làm công lãnh lương, cặm cụi 
suốt đời tính đếm tài sản của tự nhiên. 


-- “Lại nữa, này các Tỷ-kheo, biển lớn có 
nhiều châu báu, nhiều loại châu báu, ở đấy có 
những châu báu này nhự trần châu, ma nỉ 
châu, lưu ly, xa-cừ, ngọc bích, san-hô, bạc, 
vàng, ngọc đỏ, mã não ` (Kinh Phật Tự Thuyết, 
Ud 5T =[Uda.45.9]) 


56 


Nikãya và khoa học 


- “Biển lớn không hạn lượng, Hô lớn nhiễu 
Sợ hãi, Là kho tàng cất giữ, Vô số lượng châu 
báu; Cũng là chỗ trủ ấn, Vô số các loại cá; Là 
chỗ các sông lớn, Quy tựu chảy ra biển. Cũng 
vậy người bồ thí, Đô ăn và đồ uống, Vải mặc và 
giường nằm, Chỗ ngôi và thảm nệm, Bậc Hiển 
thí như vậy, Phước đức ùa chạy đến, Như sông 
dẫn dòng nước, Ùa chảy vào biển cả” (Kinh 
Phước Điền, Tăng Chi 2, Chương 5, V. Phẩm 
Vua Munda, trang 389 = [I.5.45 |) 


Nhưng Đắng A La Hán Chánh Đăng Giác 
đâu phải chỉ có biết biển cả chứa đầy vàng bạc, 
ngọc bích, san hô, mã não cùng các sinh vật dưới 
biển sâu không thôi, “Phật nhãn của Ngài còn 
thấy cả những vi sinh vật nhỏ li ti trong từng giọt 
nước để trải rộng lòng từ bi đến chúng. Thật vậy, 
hãy nghe Ngài dạy cho Tôn giả Xá-lợi-phất: 


“Này Sariputta, như thể này là sự yếm ly của 
Ta. Này Saripufta, tính giác, Ta đi tới; tỉnh giác, 
Ta ấi lui, Ta an trú lòng từ cho đến trong một 
giọt nước với tâm tư: "Mong rằng Tu không làm 
hại một chúng sanh nhỏ nào trong những ác đạo 
của họ!” Này SarTiputta, như vậy là sự yếm ly của 
Ta.” (Đại Kinh Sư Tử Hồng, TBI, số 12 = 
[Sb.2.30]). 


57 


Nikaãya và khoa học 


Do vậy, các Tyỳ-kheo Thanh Văn theo gương 
bậc A La Hán cũng biết tu tập trải rộng lòng từ 
tâm biến mãn đến cả các chúng sanh li ti trong 
từng giọt nước, mà sự hiện hữu của chúng chỉ có 
kính hiển vi ngày nay mới chứng minh được. 
Chính vì lẽ đó, trong hành trang truyền thống của 
các T-kheo Thanh Văn, ngoài ba y một bát còn 
phải có cả phễu và khăn lọc nước là vì vậy. 


Các vật dụng này nhằm nhắc nhở các Tỳ- 
kheo Thanh Văn phải trải rộng lòng từ bị và tránh 
sát sinh ngay cả đối với các chúng sanh “không 
thấy, không nghe, không nghi.” Những Tỳ-kheo 
nào không biết áp dụng luật “tam tịnh” mà thọ 
dụng đồ ăn thức uống, dù chỉ là một ly nước lã, 
đều có thể phạm giới sát sanh và không đủ tuệ 
căn để thực hiện trọn vẹn lòng từ bị biến mãn. 
Chỉ có những ai biết tuệ tri như thật, mới có thể 
hiểu thấu điều vi tế này. 


Trở lại chuyện đại dương, các Ty-kheo 
Thanh Văn thời Phật biết rất rõ cách thức “làm 
giàu như biên,° có nhiều người trong số họ cũng 
thuộc dòng danh gia, hoàng tộc; thế nhưng chẳng 
ai thèm ôm giữ tải sản, tranh giành nhau chức 
tước làm gì. Tất cả đều noi theo gương bậc Đạo 
sư Minh Hạnh Túc, quay lưng với cả cung vàng 


58 


Nikãya và khoa học 


điện ngọc, xuất gia, ôm bình bát khất thực tu 
thân, thê thiên hành đạo. 


Vì sao họ lại quay lưng hờ hững với cả châu 
báu, ngai vàng? Bởi vì ngay từ hơn hai mươi lắm 
thế kỷ trước họ đã ý thức được một điều hy hữu 
hơn nhiều: biển cả mênh mông là thế, giàu có là 
thế, nhưng khốn thay, nó cũng có khi vơi khi đây, 
lúc tràn lúc kiệt. Đây không phải là chuyện thuỷ 
triều lên xuống bình thường mà là hiện tượng các 
nhà hải dương học gọi là “biển tiễn, biển thoái. 


Riêng trong thời kỳ “biển tiến”, các nhà khoa 
học ngày nay đã tính được rằng nhiệt độ trung 
bình của trái đất âm hơn từ 0,3°C đến 0,6°C sẽ 
làm băng tan nhiều hơn và mực nước biển trung 
bình của tất cả đại dương dâng cao hơn từ lem 
đến 2cm mỗi năm. () Chính vì thế, chu trình 
“biến tiến, biển thoái” diễn tiến rất lâu dài qua 
hàng chục năm, hàng trăm năm, hàng ngàn năm, 
hoặc lâu hơn. 


(5) Theo Encarta, Microsoft. Các dẫn chứng khoa học 
khác trong bài việt có thê tra cứu trên Internet, vài sô liệu 
đã được làm tròn. 


59 


Nikaãya và khoa học 


Khi biển tiến lên thì lục địa chìm xuống, khi 
biển chìm xuống thì lục địa trồi lên. Dân gian 
cùng lắm cũng chỉ khắc hoạ chung chung “thế 
gian biến cải vũng nên đôi.” Các nhà khoa học 
ngày nay, dựa vào các hoá thạch cô sinh và kiến 
tạo địa chất của dãy núi chúa Himalayas đồ sộ, 
mới dám tin rằng xưa kia “nóc nhà của thế giới” 
cũng từng chìm trong biển nước. Thế nhưng 
Đắng A La Hán Chánh Biến Tri từ hai mươi lăm 
thế kỷ trước đã mô phỏng quá trình này rất ấn 
tượng: 


“Này các Tỷ-kheo, các hành là vô thường. 
Này các Tỷ-kheo, các hành là không có kiên cố. 
Này các Tỷ-kheo, các hành là không an ồn. Cho 
đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để nhàm 
chán, là vừa đủ để ly tham, là vừa đủ để giải 
thoát đối với tất cả hành. 


Nui chúa Sincru, này các Tỷ- kheo, dài 34 
ngàn do tuần, rộng 64 ngàn do tuần, chìm XuỐng 


biển lớn 84 ngàn do tuần, nồi lên trên biển lớn 
4 ngàn do tuân. Này các Tỷ-kheo, rồi có thời, 


nhiều năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm, 
nhiễu trăm ngàn năm, trời không mưa. Khi 
không có mưa, các loài chủng tử, các loài thực 
vật, các rừng rậm được thảo đều khô héo căn côi 


60 


Nikãya và khoa học 


không có tốn tại” (Kinh Mặt Trời, TC3, C7, 
tr.419 = [L7.62]). 


Núi chúa Sineru cũng chính là dãy núi cao 
nhất Himalayas, và trong kinh Nikãya nó còn có 
một tên khác là núi Tuyết Sơn - “Vua các loài 
núi.` Dõi theo bước chân của Phật, từ nơi Ngài 
đản sanh, hoằng pháp cho đến nơi Ngài nhập 
Niết Bản, tất cả chỉ trong phạm vi phía Nam của 
dãy núi Tuyết Sơn, đây cũng thuộc khu vực đông 
bắc của Ấn Độ ngày nay. 


Với những ai không tin thần thông của Đức 
Phật, không tin Ngài có thể phi hành trên hư 
không, những người này cần ghi nhớ rằng dù 
phạm vi sống và hoằng pháp của thân tứ đại Tôn 
giả Gotama như vậy, nhưng “Phật nhãn” của Đức 
A La Hán lại rộng lớn hơn rất nhiều lần. 


Thật vậy, ngay cho dù Tôn giả Gotama chưa 
bộ hành hết thế gian này, thế nhưng Ngài vẫn biết 
núi Himalayas là cao nhất thế giới, cho nên Ngài 
mới dám phong cho dãy Tuyết Sơn là “núi Chúa', 
là “Vua các loài núi!” Đặt giả thuyết, chăng may 
thế giới này còn có một ngọn núi nào khác cao 
hơn dãy núi Chúa Himalayas, thì chỉ cần một 
điều sai lầm này thôi cũng đủ cho những người 


61 


Nikaãya và khoa học 


khó tính lắc đầu đè biu “một sự thất tín, vạn sự 
không tin.” Thế nhưng giả thuyết này đã không 
xảy ra, và sự phong vương cho dãy núi 
Himalayas làm “Vua các loài núi” là hoàn toàn 
chính xác. Chỉ có con người không thấy đúng 
chánh Kinh chánh Pháp, chứ Bậc Thế Gian Giải 
chăng có nói sai bao giờ! 


Nhưng dù Himalayas có cao nhất thế giới 
chăng nữa, đối với bậc Thiện Thệ Thế Gian Giải, 
nó cũng chỉ như một “cái gối đầu? và cả lục địa 
Á-Âu cũng chỉ như một cái “giường nằm' của 
Ngài. VỊ trí tương ứng này đã được xác định rõ 
ngay trong “giâc mộng của Bồ-tát Gotama và đã 
được xác chứng khi Bồ-tát đắc được Tam Minh, 
A-la-hán Chánh Đăng Giác: 


“Này các Tỷ-kheo, trước khi Như Lai, bậc 
A-la-hán, Chánh Đăng Giác được giác ngô, khi 
chưa chánh đẳng giác, còn là Bồ-tát mộng thấy 
quả đất lớn này làm giường nằm lớn, núi Tuyết 
sơn, vua các loài núi làm các gồi, tay trải đặt 
năm trên biển phía Đông, tay mặt nằm trên biển 
phía Tây, hai chân đặt nằm trên biển phía Nam. 


Này các Tỷ-kheo, đối với Như Lai, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác Ngài chứng được Vô 


62 


Nikãya và khoa học 


thượng Chánh giác ngộ, Chánh Đẳng Giác. 
Trong khi Ngài Chánh Đẳng giác ngô, mộng lớn 
thứ nhất này được hiện ra. ” (Bài kinh Mộng, số 
196, TC2, C5 = [I.5.196]) 


Mộng lớn của Bồ-tát Gotama hiện ra với dãy 
núi chúa Tuyết Sơn - Himalayas hùng vĩ cũng chỉ 
như “các gôi' của Ngài, thì “giường lớn tương 
xứng với “các gôi” ây chính là Bắc-cô-lưu-châu 
tức lục địa Á-Âu, nơi Bồ-tát đản sanh. Và như 
vậy, “Biển phía Đông? để Pháp thân Bồ-tát nằm 
gác tay trái chính là Thái Bình Dương. “Biển phía 
Tây” để Ngài gác tay phải chính là Đại Tây 
Dương, còn “biển phía Nam' để gác hai chân 
chính là Ân Độ Dương. 


Hai mươi lăm thế kỷ sau, con người ngày nay 
phải nhờ có bản đồ thế giới mới biết được kích 
thước “giường lớn" và “gôi lớn” của Pháp thân 
Bồ-tát thực sự lớn đến như thế nào! Thế nhưng 
đó là khi Bồ-tát chưa chứng Chánh đẳng giác, 
chưa thành bậc A La Hán Chánh Biến Tri, Minh 
Hạnh Túc. Chỉ khi Bồ-tát Gotama chứng ngộ 
thành vị A La Hán Chánh Đăng Giác rồi, lúc 
ấy “giấc mộng lớn mới hiện ra như thực. 


63 


Nikaãya và khoa học 


Tất nhiên, lúc này “giường lớn” và Pháp thân 
của Đức Như Lai A La Hán to lớn hơn rất nhiều 
lần, hùng vĩ hơn rất nhiều lần so với Pháp thân 
của đức Bồ-tát Gotama. Pháp thân của vị A La 
Hán Chánh Đăng Giác to lớn đến mức như thế 
nảo thì những con mắt thịt làm sao thấy hết được. 
Tuy vậy, ai đó ráng hiểu được thứ tự các quả vị 
chứng đắc của Đức Phật - từ Bồ-tát giác ngộ rồi 
mới thành A La Hán - như thế này thôi, nếu họ 
còn ngủ mơ vì tin bậy, may ra sáng mắt, tỉnh 
được giấc mộng dài! 


Rõ ràng các nhà văn viết truyện khoa học 
viễn tưởng thời nay, dù họ có óc tưởng tượng 
phong phú đến đâu chăng nữa, nhưng nếu họ 
không đọc kinh Nikãya, hắn họ cũng khó hình 
dung nồi từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước đã 
có một “giấc mộng khoa học địa lý” hoành tráng 
đến như vậy! 


Đoạn kinh trên mới chỉ nói đến “giấc mộng 
lớn thứ nhất,' còn bốn “giấc mộng lớn" khác là 
gì? Chính bậc Đạo Sư đã giải thích tường tận 
trong bài kinh Mộng. Những ai muốn tỉnh mộng 
và muốn biết rõ ràng, hãy tự mình tìm hiểu. 


64 


Nikaya và khoa học 


Trở lại chuyện “núi trồi, núi sụt” cùng với chu 
trình “biển tiến, biển thoái,` các nhà khoa học 
thời nay phải có những phương tiện kỹ thuật tân 
tiền mới biết được chúng diễn tiến như thế nào. 
Bởi, như đã nói ở trên, các hiện tượng tự nhiên 
này diễn tiến rất lâu dài qua “nhiều năm, nhiêu 
trăm năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm ngàn 
năm, ` trong một đời người khó có thể chứng kiến 
trọn vẹn. 


Một người có trí và có đạo đức nếu không 
biết rõ chuyện này, chắc chắn không dám nói 
bừa, không dám “dựng đứng lên điều không 
thấy, vì như vậy chăng khác nào muốn làm trò 
cười cho khoa học, cho hậu thế. Cây kim lâu 
ngày còn phải lộ ra, huống hồ ở đây là cả một 
ngọn núi chúa Sineru dải rộng đến 84 ngàn do- 
tuân. 


Riêng chuyện trái đất có thời gian dài không 
có mưa trong nhiều năm, nhiều ngàn năm, nhiều 
trăm ngàn năm, điều này phải để dành cho các 
nhà cô sinh vật học tìm hiểu, nhờ vậy họ có thêm 
một cơ sở hữu lý nhằm giải thích cho sự tuyệt 
chủng của các loài khủng long. 


65 


Nikaãya và khoa học 


Còn đối với những người học Phật chỉ cần 
biết rằng, không phải chỉ có khủng long biến mắt, 
mà cả núi cao biển rộng cũng không thoát khỏi 
quy luật vô thường. Và không phải chỉ có Bậc A 
La Hán Chánh Đăng Giác là thấu suốt chuyện 
biển lớn núi cao biến diệt, hy hữu thay, một vị 
Thánh Thanh Văn đệ tử của Ngài là tôn giả Xá 
Lợi Phất cũng biết được sự thật này. 


Hãy đọc kỹ đoạn chánh kinh sau đây đề thấy 
vị Tướng Quân Chánh Pháp của Đạo Phật nói 
đến chuyện “biến tiến, biển thoái” chứ không 
phải hiện tượng thuỷ triều thông thường mỗi 
ngày: 


“Chự Hiển, một thời xảy ra khi ngoại thủy 
giới dao động, nước cuốn trôi làng, cuồn trôi thị 
trần, cuốn trôi thành phố, cuồn trội xứ cuốn trôi 
quốc độ. Chư Hiển, một thời xẩy ra khi nước 
biển đại dương hạ thấp một trăm do-tuần, hạ 
thấp hai trăm do-tuân, hạ thấp ba trăm do-tuân, 
hạ thấp bốn trăm do-tuân, hạ thấp năm trăm do- 
tuân, hạ thấp sáu trăm do-tuân, hạ thấp bảy trăm 
do-tuẩn (Đây là quá trình biển tiến. Thuỷ triều 
không hạ thấp theo mực nước cao tăng dần, và 
không thê cuốn trôi xứ, quốc độ. PNGP). 


l0 


Nikãya và khoa học 


Chư Hiện, một thời xây ra khi nước biển đại 
dương dâng cao đến bảy cây ta-la, dâng cao đến 
sáu cây ía-la, dâng cao đến năm cây ta-la, dâng 
cao đến bồn cây ta-la, dâng cao đến ba cây ta- 
la, dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến 
một cây ta-la. Chư Hiển, một thời xẩy ra khi 
nước biển đại đương cao đến bảy đầu người, 
dâng cao đến sáu đâu người, dâng cao đến năm 
đâu người, dâng cao đến bốn đầu người, dâng 
cao đến ba đầu người, dâng cao đến hai đầu 
người, dâng cao chỉ đến một đầu người. Chư 
Hiển, một thời xẩy ra khi nước biển đại dương 
dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ đến 
hông, dâng cao chỉ đến đầu gồi, dâng cao chỉ 
đến gót chân. Chư Hiên, một thời xây ra khi nước 
biển đại dương không có đề thấm ướt đốt ngón 
chân (Đây là quá trình biển thoái. PNGP). 


Chư Hiễn, tánh vô thường của ngoại thủy 
giới xưa ấy có thể nêu rõ, tảnh hủy hoại có thể 
nêu rõ, túnh đoạn diệt có thể nêu rõ, tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nỏi gì đến thân 
thể yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây 
không có gì để có thể nói là tôi, là của tôi, hay 
tôi là à” (Đại Kinh Dụ Dấu Chân Voi, Trung Bộ 
1, số 28 =[Vd.4.13]) 


67 


Nikaãya và khoa học 


Rõ ràng tánh vô thường biến dịch của biển 
lớn thời xa xưa ấy đã có thể được nêu rõ dưới ánh 
sáng của khoa học. Thế nhưng điều mà mọi 
người cần nhận thức xa hơn, đó là: biển lớn giàu 
có là thế, tài sản vô số là thế, nhưng nó cũng chịu 
cảnh vô thường biến diệt, có lúc cũng phải “trắng 
tay” trống rỗng, vậy thì mớ tài sản nhỏ nhoï trong 
xã hội mà con người đang tranh giành kia có 
đáng là gì? Và ngay tắm thân vô thường của mỗi 
người rồi còn tồn tại được bao lâu để phải vì nó 
hơn thua với nhau, tàn hại lẫn nhau? 


Hơn thê nữa, biết được sự biến diệt vĩ đại của 
đại dương, của trái đất không thôi chưa đủ, người 
học Phật còn cần phải biết rõ thêm sự biến diệt 
khác nữa gây đau khô hơn nhiều: “Có /hể có một 
thời, này các Tỷ kheo, biển lớn đi đến khô cạn, 
hoàn toàn đi đến khô kiệt, không có hiện hữu... 
Vua các núi đi đến băng hoại, ... đại địa đi đến 
băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. 


Nhưng này các Tỷ kheo, Ta không có tuyên 
bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối với chúng 
sanh bị vô mình che đậy, bị khát ái trói buộc, 
phải lưu chuyển, luân hồi” (Kinh Dây Thăng, 
S.iii,149 = [Ve.7.99]) 


68 


Nikãya và khoa học 


Thật đáng sợ thay bị vô minh che đậy! Thật 
khôn khô thay vòng nghiệp báo luân hôi! 


Và cũng thật hy hữu xiết bao, khi con người 
đã được Đẳng A La Hán Chánh Đăng Giác chỉ 
dạy con đường phá vỡ vô minh đề thoát khô ngay 
trong hiện tại, và còn chấm dứt được cảnh sanh 
tử luân hồi! Rõ ràng đây là vấn đề quá lớn, phải 
cả hai tạng Kinh Nikãya và Luật Pãtimokkha mới 
giải quyết nổi. Ở đây bài viết này chỉ giới hạn 
trong một khía cạnh nhỏ. 


Ngày nay, chỉ trong vài thập niên con người 
đã chứng kiến một số biển hồ lớn đi đến khô cạn 
vì những biến đổi bất thường của khí hậu, trong 
đó có phần trách nhiệm của con người. Ngày 
xưa, con người chỉ biết “Lạy trời mưa .Xuông, lấy 
nước tôi uông, lây ruộng tôi cày, lây đầy bát cơm, 
lây rơm đun bếp,' thế nhưng bậc A La Hán 
Chánh Biến Tri đã biết rất rõ: “Lại nữa, này các 
1)-kheo, khi loài Người trở thành phi pháp, này 
các Tỷ-kheo, đây là chướng ngại thứ năm cho 
mưa, các người đoán tướng không biết được, 
mắt của những người đoán tưởng không thể 
kham nhân ” (Bài kinh Mưa, Tăng Chi 2, Chương 
5, số 197 = [I.5.197]). 


69 


Nikaãya và khoa học 


Một ông thầy xem tướng đương thời nếu 
không có kiến thức khoa học phổ thông về tự 
nhiên, chắc hăn vị thầy bói này không thể đoán 
biết được vì sao con người lại có thể làm chướng 
ngại cho mưa. Ngược lại một nhà khoa học 
không để mắt đến kinh tạng Nikãya cũng không 
thê kham nhẫn được nhiều tri thức “thông thiên 
đạt địa” hiện đại hữu ích cho con người đã được 
nói đến từ lâu. 


Một trong những vấn nạn lớn của con người 
hiện tại là sự biến đổi của khí hậu toàn câu. 
Không thê phủ nhận sự tác động trực tiếp hoặc 
gián tiếp của con người trước tai hoạ tự nhiên 
này. Ngay từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước, 
Đẳng A La Hán Chánh Biến Tri đã diễn giải sự 
tương tác này một cách rất cụ thể: 


- “Khi nào, này các Tỷ-kheo, các vua phỉ 
pháp có mặt, khi ấy, các đại thân phi pháp của 
vua có mặt. Khi nào các đại thân phi pháp của 
vua có mặt, khi ấy các Bà-la-môn gia chủ phi 
pháp có mặt. Khi nào các Bà-la-môn gia chủ phi 
pháp có mặt, khi ấy dân chúng thị thành và dân 
chúng các làng trở thành phi pháp. Khi nào dân 
chúng thị thành và ở các làng là phi pháp, khi ấy 
mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo. 


70 


Nikãya và khoa học 


Khi nào mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo, 
khi ấy các dãy ngân hà, các loại sao đi sai quỹ 
đạo. Khi nào các dãy ngân hà, các loại sao đi sai 
quỹ đạo, khi ấy ngày đêm đi sai quỹ đạo. Khi nào 
ngày đêm đi sai quỹ đạo, khi ấy tháng và nửa 
tháng đi sai quỹ đạo. Khi nào tháng và nửa thẳng 
đi sai quỹ đạo, khi ấy thời tiết và năm đi sai quỹ 
đạo. 


Khi nào thời tiết và năm đi sai quỹ đạo, khi 
ấy gió thôi sai lạc trái mùa. Khi nào giỏ thổi sai 
lạc trái mùa, khi ấy chư Thiên bực mình. Khi nào 
chư Thiên bực mình, khi ấy trời mưa không có 
điều hòa. Khi nào trời mưa không có điều hòa, 
khi ấy lúa chín trái mùa. 


Này các Tỷ-kheo, khi nào lúa chín trái mùa, 
khi ấy các loài Người nuôi sống với loại lúa ấy, 
thì thọ mạng sẽ ngăn, dung sắc xấu, yếu sức và 
nhiều bệnh. ” (Bài kinh Phi Pháp, Tăng Chi 2, 
Chương 4, số 70 = [I.2.70]) 


Với những người học Phật tin vào quy luật 
nhân quả và sự cộng nghiệp dễ dàng nhận thức 
được thực tế này. Nói nôm na cho dễ hiểu, ví dụ, 
đối với một người say rượu thì không phải chỉ có 


71 


Nikaãya và khoa học 


mặt trăng, mặt trời đi sai quỹ đạo mà cả vũ trụ 
này cũng phải lăn quay với họi 


Trong bài kinh trên, Đức Thế Tôn cũng nói 
rõ khi con người sống đúng pháp, lúc ấy các 
thành phần thuộc không gian và thời gian vận 
hành đúng theo nhịp điệu của chúng. Và nhờ vậy 
mọi tai hoạ từ xã hội cho đến cả tự nhiên cũng 
được loại trừ. Do vậy, có thể nói nếp sống đúng 
pháp chính là chìa khoá cho các vẫn nạn từ của 
cá nhân cho đến của toàn thế giới, từ ngay trong 
hiện tại lẫn ở tương lai. 


Theo đó, cần khách quan nhìn nhận thêm, dù 
khoa học đã giúp con người khám phá tự nhiên 
tốt hơn, nhưng nó cũng góp phần tàn phá tự nhiên 
nhanh hơn. Có những tiến bộ của khoa học giúp 
con người sống lâu hơn, thoải mái hơn; nhưng 
cũng có những thành tựu của khoa học khiến con 
người phải chết nhiều hơn, khốn khổ nhiều hơn. 
Đây là tính tương đối của khoa học, là hai khuôn 
mặt trái ngược của khoa học. 


Khoa học cũng như con người, ở đâu chất 
chứa tham-sân-si, ở đó có khổ đau và nguy hại; 
ở đầu không có tham-sân-sI, ở đó có an vui hạnh 
phúc. Chừng nào con người chưa nhận thức được 


J2 


Nikaya và khoa học 


vai trò quan trọng của nền tảng hạnh đức từ bi 
trong khoa học, trong cuộc sông, trong bản thân 
mỗi con người; chừng đó con người vân còn là 
nạn nhân, là nô lệ cho “sự quang vĩnh” của chính 
mình. 


Tóm lại, con người có hãnh diện nhìn lên vũ 
trụ bao la, có tự hào nhìn xuống biên sâu tăm tối, 
nhưng đừng quên nhìn thấy ngay trước mắt mình 
nguyên nhân của khổ và con đường đưa đến đoạn 
diệt những khổ đau. Phải chăng, đó mới chính là 
cái nhìn thiết thực của liễu tri ngàn thế giới? 


% 


73 


Bốn thế giới siêu hình 


Bốn thế giới siêu hình 
trong kinh tạng Nikaya 


1. Thực tế mâu thuẫn 


Trong lịch sử nhân loại, vấn đề “có hay không 
có thế giới siêu hình (TGSH)' là một trong những 
sự kiện gây nhiều quan tâm nhất và cũng dễ xung 
đột nhất. 


Riêng trong Phật giáo, vấn đề này tuy không 
gây tranh luận gay gắt, nhưng trên thực tế vẫn còn 
tồn tại nhiều khác biệt đến độ mâu thuẫn. 


Trong khi một SỐ người quả quyết rằng đạo 
Phật là một đạo “vô thần,' thế nhưng ở rất nhiều 
chùa vẫn còn đầy dẫy những nghi thức tế lễ, cúng 
bái, cầu siêu... thê hiện thế giới tâm linh một cách 
hiển nhiên chính thức, không thua kém bất kỳ một 
tôn giáo “hữu thần” nào khác. 


74 


Bốn thế giới siêu hình 


Đứng trước thực trạng trên, một số Phật tử bị 
hoang mang phân vân không hiểu, một số khác lại 
phủ nhận tất cả mọi TGSH đến độ “vô chấp' cả 
bàn thờ Phật, bàn thờ tô tiên; số còn lại thì tin 
tưởng một chiều mọi TGSH để rồi rơi vào mê tín. 


Do vậy, người học Phật chân chính muốn có 
được nhận định đúng đắn, trước hết, phải căn cứ 
vào những lời dạy đích thực của Đức Thế Tôn 
trong kinh tạng Nikãya nguyên thuỷ, đồng thời 
phải tự mình tư duy, thẩm sát kỹ lưỡng trước rồi 
mới đặt lòng tin vào đây, chứ không nên vội vã 
nghe theo bất cứ một giáo lý nào, và từ bất kỳ ai. 


Nhưng trước khi đi sâu vào phân tích tìm hiểu 
vấn đề, cần phải nói rõ một điểm, theo lời Phật 
dạy “ gười nói Pháp không có tranh luận với bất 
cứ đi ở đời ˆ (S.11,113 = [Ve.7.94]), () bởi thế, bài 
viết này không nhằm mục đích đặt lại một vấn đề 
đã gây tranh cãi từ lâu đời để bắt đầu một cuộc 
tranh luận mới, trái lại chỉ muốn giới thiệu những 
nhận thức về vấn đề TGSH trong kinh tạng 
Nikãya mà thôi. 


(1) Các ký hiệu trong ngoặc [...], là các trích dẫn tương 
đương theo hệ thông Chín Tạng Thánh Kinh. 


75 


Bốn thế giới siêu hình 


2. Nhận định từ kinh văn và từ thực tế 
khách quan 


Căn cứ vào kinh tạng Nikãya có thể khẳng 
định ngay: trong kinh tạng Nikaya không 
những có thế giới siêu hình mà có tới bốn thế 
giới siêu hình. Thật vậy, một người đọc kỹ bài 
kinh “Pháp Môn Căn Bản' sẽ phải thừa nhận điều 
này. Vì bài kinh này dài nên ở đây chỉ trích lược 
và trình bày những đoạn có liên quan đến vấn đề 
bàn luận nhằm làm rõ hơn nhận định nêu trên. 


Trong kinh Pháp Môn Căn Bản (Trung Bội, 
kinh sô I = TBI,I1 = [U.3]), Đức Phật đã dạy rõ: 


*,. Này các Tỷ-kheo, ở đây, có kẻ phàm phu 
ít nghe... Người ấy tưởng trỉ chư Thiên là chư 
Thiên... Vì sao vậy? Ta nói người ấy không liễu 
tri chư Thiên. 


.. Này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo hữu học tâm 
chưa thành tựu... Vị ấy thắng trí chư Thiên là 
chự Thiên... Vì sao vậy? Ta nói vị ấy có thể liễu 
tri chự Thiên. 


... bại nữa, này các Tỷ-kheo, có Tỷ-kheo là bậc 
A-la-hán... VỊ ấy thăng trì chựw Thiên là chư 


76 


Bốn thế giới siêu hình 


Thiên. Vì sao vậy? Vì vị ây không có tham dục... 
sân hận... sỉ mê, nhờ tham dục... sân hận... sỉ mê 
đã được đoạn trừ. 


. Như Lai là bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác... Như Lai thắng trí chư Thiên là chư 
Thiên. Vì sao vậy? Vì Như Lai biết rằng: "Dục hỷ 
là căn bản của đau khổ, từ hữu, sanh khởi lên, và 
già và chết đến với loài sinh vật". Do vậy, này các 
Tỷ-kheo, Ta nói vì Như Lai, với sự điệt trừ hoàn 
toàn các ái, sự ly tham, sự đoạn diệt, sự xả ly, sự 
từ bỏ hoàn toàn các ải, đã chơn chánh giác ngộ 
vô thượng chánh đăng chánh giác” (Các trích 
dẫn từ Kinh Nikãya theo bản dịch của HT Thích 
Minh Châu). 


Như vậy, căn cứ vào những đoạn kinh trên cho 
thấy có bốn mức độ nhận thức về thế giới chư 
Thiên, bao gồm (tác giả có thay đôi từ để dễ phân 
biệt hơn): 


I1. Tưởng tri chư Thiên là chư Thiên của kẻ 
phàm phu 


2. Tuệ tri chư Thiên là chư Thiên của hàng 
hữu học. 


Vấ: 


Bốn thế giới siêu hình 


3. Thắng tri chư Thiên là chư Thiên của bậc 
A-la-hán. 


4. Liễu trỉ chư Thiên là chư Thiên của Như 
Lai A-la-hán Chánh Đăng Giác. 


Chư Thiên là một bộ phận của thế giới siêu 
hình, chính vì thê, từ đây có thê suy rộng ra cũng 
có bôn mức độ nhận thức về TGSH, đó là: 


1. Tưởng tri TGSH là TGSH 
2. Tuệ tri TGSH là TGSH 

3. Thắng tri TGSH là TGSH 
4. Liễu tri TGSH là TGSH. 


Trong thực tế cuộc sống, các TGSH thuộc mỗi 
tầng nhận thức đều khác nhau, và vì vậy trong 
kinh điển Nikãya cũng thê hiện đầy đủ cả bốn 
TGSH này. Chúng bao gồm: TGSH của tưởng trị, 
TGSH của tuệ tri, TGSH của thắng tri và TGSH 
của liễu tri. 


Nhưng dù các TGSH trong kinh tạng Nikãya 
được thê hiện theo mức độ nào chăng nữa thì cũng 
không vượt ngoài mục đích ý nghĩa trước sau như 
một của chánh pháp, “Chw Tj-kheo, xưa cũng như 


78 


Bốn thế giới siêu hình 


, 


nay, Như Lai chỉ nói lên sự khổ và sự diệt khổ 
(TBI, 22 = [Sb.4.35]). 


Chính vì kinh tạng Nikãya thể hiện nhiều 
TGSH khác nhau như vậy, cho nên không phải bất 
kỳ TGSH nào cũng có thê hiểu được bằng tuệ tri 
của bậc hữu học, nhất là đối với những TGSH 
được Đức Phật thuyết giảng theo mức độ thăng tri 
và liễu tri. Trong đó TGSH được liễu tri của Như 
Lai và TGSH được thăng tri bởi các bậc A-la-hán 
thuộc về sự thực chứng, vượt ngoàải tầm luận giải 
thông thường, do vậy thiết nghĩ không nên lạm 
bàn đến ở đây. Trong bài viết này, tác giả chỉ nói 
đến TGSH thuộc phạm vi của tưởng tri và của tuệ 
tri mà thôi. 


3. TGSH của tướng tri và của tuệ tri 


Trong hai phạm vi này, người học Phật cần 
phân định rõ: tưởng tri là những tri kiến, những 
nhận thức do tưởng tượng hoặc do định tưởng mà 
có. TGSH của tưởng cũng như vậy, chúng được 
hình thành trên cơ sở con người không lý giải 
được các sự vật hiện tượng quanh mình nên đành 
phải tưởng tượng ra những đối tượng bên ngoải 
để khoả lấp. Vì dựa trên sự tưởng tượng do tự 
mình hoặc người khác đặt ra cho nên có đôi khi 


VI, 


Bốn thế giới siêu hình 


những tri kiến này ngẫu nhiên phù hợp với thực 
tại khách quan, thê nhưng phân lớn chúng đêu 
không đúng. 


Ví dụ khi thấy nước ô ạt từ trên trời đồ xuống 
con người thời xưa không thê lý giải được tại sao, 
vì thế họ nghĩ ngay ra phải có một vị thần Mưa 
quyền linh ở trên hư không nên mới làm nổi 
chuyện “vĩ đại” nhường ấy. 


Cũng vậy, trời đang yên lành bỗng dưng nỗi 
lên một trận gió lốc hung hãn làm tốc nhà, cây đồ, 
cát bay, đá chạy, con người không hiểu vì sao 
thiên nhiên lại có một sức mạnh phi thường như 
vậy, và thế là họ bèn tưởng ngay ra một vị thần 
Gió đầy uy lực. 


Tương tự, các vị thần Sâm, thần Sét, thần Bão, 
thần Giông... lần lượt ra đời cũng theo cách thức 
này, và từ đây TGSH hình thành để giúp cho con 
người giải thích được tất cả các hiện tượng sự vật 
mà họ không sao hiểu nổi. Hơn thế nữa, đứng 
trước những hiện tượng siêu nhiên quá khủng 
khiếp như động đất, sóng thần, bão lụt... con 
người trở nên bất lực sợ hãi, và vì vậy TGSH trở 
thành một thế lực cho họ cầu xin, quy phục, nương 
dựa nhằm tìm kiếm sự an ồn. 


S0 


Bốn thế giới siêu hình 


Trong khi đó tuệ tri là những trì kiến, nhận 
thức do tư duy, quán sát, thực nghiệm, kiểm 
chứng từ thực tế mà có. Chính vì tuệ tri được hình 
thành trên cơ sở của trí tuệ thực tiễn, nên nó phản 
ánh thực tế các sự vật hiện tượng tự nhiên chính 
xác hơn (chỉ đúng hơn, chứ chưa phải hoàn toàn 
đầy đủ). 


Và vì tuệ tri phản ánh tự nhiên chính xác hơn, 
nên tuệ tri gần với chân lý khách quan hơn (chỉ 
gần hơn, chứ chưa phải là chân lý khách quan). 
Các tri thức khoa học nằm trong phạm trù của tuệ 
tri, khoa học tiễn bộ đến đâu thì các nhà khoa học 
thức tri được thế giới khách quan đến đó. 


Tuy vậy vì thế giới thực tại còn ân chứa rất 
nhiều điều mà khoa học chưa thể thấu suốt được, 
chưa thể khám phá hết được, do vậy các tri thức 
khoa học vẫn chưa phải là thực tế chân lý khách 
quan hoàn toàn đáng tin cậy. Lịch sử đã cho thấy 
có không ít những phát kiến khoa học một thời 
được ca ngợi tin tưởng, thế nhưng sau đó lại trở 
thành sai lầm trước những phát kiến chính xác 
hơn. 


Chính vì cả hai tưởng tri và thức tri đều không 
khăng định được ưu thê tuyệt đôi của mình, cho 


S1 


Bốn thế giới siêu hình 


nên TGSH đã, đang và sẽ còn là vấn đề gây tranh 
cãi muôn thuở giữa một bên chấp chặt vào TGSH 
thuần tuý và một bên chấp chặt vào thế giới vật 
chất hữu hình thuần tuý. Thế nhưng, tranh cãi về 
một vẫn đề mà không một ai có thể nhìn thấy trực 
tiếp tận mắt hoặc chứng minh cụ thể cho người 
khác thấy trực tiếp tận mắt như "thấy hai bàn tay 
của mình, e rằng điều nảy chỉ tốn công sức, thời 
gian và giấy mực. 


Ngay từ hơn hai mươi lăm thê kỷ trước, Đức 
Thê Tôn đã nói rõ về điêu này cho các cư sĩ: 


“Này các Gia chủ, có một số Sa-môn, Bà-la- 
môn có luận thuyết như sau, có quan điểm như 
sau: “Tuyệt đối không thể có cõi vô sắc” (cõi vô 
sắc = cõi vô hình hay TGSH, PNGP). Lại có một 
số Sa-môn, Bà-la-môn nói lời mâu thuần, đổi 
nghịch với các Sa-môn, Ba la môn ấy. Các vị này 
đã nói như sau: “Chắc chắn có cõi vô sắc.” Này 
các Gia chủ, các Ông nghĩ thế nào? Có phải 
những vị Sa-môn, Bà-la-môn này nói những lời 
mâu thuần, đối nghịch nhau? 


-- Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


82 


Bốn thế giới siêu hình 


-- Ở đây, này các Gia chủ, một người có trí 
suy nghĩ nhự sau: “Những Sa-môn, Bà-la-môn 
nào có lập thuyết như sau, có quan niệm như sau: 
"Tuyệt đổi không thể có cõi vô sắc ”, ta không có 
thấy như vậy. Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có 
lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tuyệt 
đối có cõi vô sắc ”, ta không có biết như vậy. Và 
nếu ta không biết, không thấy mà chỉ chấp nhận 
một bên và tuyên bỗ: "Đây là sự thật, ngoài ra 
đầu là mê lâm ”, thời như vậy không xứng đáng 
VỚI íd. 


Những Sa-môn, Bà-la-môn nào có lập thuyết 
như sau, có quan điểm như sau: "Tuyệt đổi không 
thể có cõi vô sắc", nếu lời nói của những Sa-môn, 
Ba la môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy 
ra: Ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư 
Thiên có sắc, do ý sở thành. 


Còn nếu những Sa-môn, Bà-la-môn nào có 
lập thuyết như sau, có quan điểm như sau: "Tuyệt 
đối có cối vô sắc ”, nếu lời nói của những Sa-môn, 
Bà-la-môn ấy đúng sự thật, thời sự kiện này xảy 
ra: Ta chắc chắn sẽ tái sanh tại chỗ các chư 
Thiên vô sắc, do tưởng sở thành. 


83 


Bốn thế giới siêu hình 


Do duyên với cái gì có sắc, chấp gậy, chấp 
kiếm, đấu tranh, tránh tranh, luận tranh, kháng 
tranh, ly gián ngữ, vọng ngữ đếu được thấy. 
Nhưng sẽ không có những sự việc này trong cối 
võ sắc”. Do suy tư như vậy, vị ấy thành tựu sự 
yếm ly, sự ly tham, sự diệt tận các sắc pháp ” 
(Kinh Không Gì Chuyên Hướng, TB2, số 60 = 
[So.13.14]). 


Thật vậy, người có trí là người biết gìn giữ 
giới hạnh, tu tập từ bi hỷ xả, bố thí giúp đỡ mọi 
người thì dù có hay không có TGSH họ vẫn tái 
sanh làm các Thiên Nhân. Chính Đức Thế Tôn đã 
dạy rõ trong Kinh Phật Thuyết Như Vậy: 


“ Này các Tỷ-kheo, được địa vị làm người 
được gọi là đi đến cõi lành của chư Thiên. Khi 
được địa vị làm người, được lòng tin trong Pháp 
và Luật do Như Lai thuyết giảng, này các Tỷ-kheo, 
đáy được gọi là nhận được những gì khéo nhận 
được của chư Thiên. Khi lòng tin được nhập vào, 
được an trú thành gốc rễ, kiên trì, không bị làm 
tan nát bởi Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên nhân, Ác 
ma, Phạm Thiên hay bất cứ ai ở đời thì được gọi 
là khéo an trú của chư Thiên ” (It. 76 = [Iti.83]) 


Š4 


Bốn thế giới siêu hình 


Biết rõ như vậy, người Phật tử không còn phí 
thì giờ tranh luận chuyện “có hay không có 
TGSH', hoặc cũng không nên một chiều tin theo 
mọi TGSH, phủ nhận những cơ sở khoa học có 
giá trị để rồi trở thành mê tín, cuồng tín; hoặc cũng 
không nên một chiều chạy theo thế giới hữu hình 
thuần tuý, phủ nhận mọi TGSH để rồi dẫn đến 
chấp gậy, chấp kiểm, đấu tranh, tránh tranh, 
luận tranh, kháng tranh, ly giản ngữ, vọng ngữ. ` 


Người học Phật phải luôn ghi nhớ rằng: thế 
giới này tồn tại một cách khách quan. đến bốn 
TGSH của tưởng tri, của tuệ tr1, của thắng tri và 
của liễu tri. Cho nên mỗi người đều có quyền và 
phải chịu trách nhiệm trước nhận thức của mình. 
Chính vì thế, nếu trong kinh điển Nikãya có nói 
đến TGSH thì người học Phật, theo mức độ của 
người đi tìm chân lý cứu khổ và dựa trên “Pháp 
Môn Căn Bản”, có quyền và phải có trách nhiệm 
tự mình phân định rõ TGSH ấy thuộc “tưởng tri 
TGSH là TGSH" hay thuộc “tuệ trị TGSH là 
TGSH.” 


Ví dụ nếu kinh điển Nikãya có nói đến thần 
Mưa thì người học Phật có thể “tưởng tri thần Mưa 
là thần Mưa', tức là có một ông thần Mưa quyền 
linh thuộc tưởng. Nhưng nếu “tuệ tri thần Mưa là 


85 


Bốn thế giới siêu hình 


thần Mưa' thì phải hiểu đó là một ông thần trên 
trời mang hơi nước gặp lạnh cùng các yếu tổ 
ngưng kết biến thành giọt nước và rơi xuống. 


Nếu kinh Nikãya có nói đến thần Gió, người 
học Phật có thể “tưởng tri thần Gió là thần Gió” 
với một ông thần có thể nồi gió bằng tưởng, còn 
theo “tuệ tri thần Gió là thần Gió” phải hiểu ông 
thần này sinh ra là do sự chênh lệch về áp suất 
không khí. 


Nếu kinh Nikãya nói đến thần Sét, người học 
Phật có thể “tưởng tri thần Sét là thần Sét' tức một 
vị thần mang một lưỡi tầm sét xẹt lửa trên trời, 
nhưng cũng có quyền “tuệ tri thần Sét là thần Sét” 
có nghĩa là ông thần này mang hai khối mây có 
điện tích trái dâu chạm nhau và cũng xet lửa. 


Các ông thần khác trong kinh Nikãya cũng 
cần nhận thức như vậy, và hơn thế nữa, nhận thức 
nảy cần phải ghi nhớ là Pháp Môn Căn Bản. 

Đến đây một câu hỏi đặt ra: Khi đọc kinh điển 
Nikãya trường hợp nào người học Phật nên tưởng 
tri TGSH là TGSH, trường hợp nào cần phải tuệ 
tri TGSH là TGSH? Trả lời: Vấn đề này phụ thuộc 
vào nội dung. ý nghĩa, hoàn cảnh, đối tượng cụ 


S6 


Bốn thế giới siêu hình 


thể của từng bài kinh; và trình độ nhận thức của 
mỗi người học Phật. 


Một câu hỏi khác: Giữa TGSH của tưởng tri 
và TGSH (hoặc hữu hình) của tuệ tri, cái nào có 
giá trị hơn, đúng đắn hơn? Trả lời: Vấn đề này 
cũng phụ thuộc vào nội dung, đối tượng cụ thể của 
từng bài kinh, và vào trình độ nhận thức của mỗi 
người học Phật; vả lại khăng định một chiêu sẽ lại 
rơi vào tranh luận vô ích như vẫn đề muôn thuở 
“có hay không có TGSH.” 


Nếu một chiều chấp chặt vào thế giới vật chất 
hữu hình thuần tuý và cho rằng mọi TGSH của 
tưởng tri là giả dối, sai lầm, chăng lẽ phải đẹp bỏ 
tất cả những câu chuyện cô tích, truyền thuyết dân 
gian có giá trị đạo đức nhân bản được xây dựng 
trên nên tảng TGSH của tưởng tri hay sao? Ngược 
lại chấp chặt vào mọi TGSH thuần tuý để rồi cứ 
tiếp tục mê tín dị đoan, thực hành theo cả những 
nghi thức phi nhân quả, phi đạo đức, phản khoa 
học hay sao? Rõ ràng cả hai cực đoan này đều 
không thích đáng đối với người có trí. 

Muốn lý giải xác đáng cho vấn đề này, mỗi 


người Phật tử phải thực hành theo lời dạy của Đức 
Thê Tôn trong bài kinh “Nên Hành Trì, Không 


S7 


Bốn thế giới siêu hình 


Nên Hành Trì' (Trung Bộ 3, số 114.) Theo bài 
kinh này cùng một sự việc, một vấn đề nhưng có 
trường hợp nên thực hành theo nhưng trường hợp 
khác không nên thực hành. 


Cụ thê đối với tưởng chứng đắc và tri kiến do 
tư duy, Đức Phật dạy như sau: “Nảy các Tỷ-kheo, 
Ta nói trồng đắc cũng có hai loại: "Nên hành trì, 
không nên hành trì; và đây là sự tương đổi giữa 
tưởng đắc”. Kiến đắc, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
cũng có hai loại: "Nên hành trì, không nên hành 
trì và đây là sự tương đối giữa kiến đắc 
(dithiparilabha) ” [U.33.4] 


Vận dụng lời dạy trên, mỗi người học Phật cần 
phân định rõ ràng: 


- Tưởng tri cũng có hai loại: nên hành trì và 
không nên hành trì. Và vì vậy có những TGSH 
của tưởng tri nên hành trì, nên tin, nên theo; nhưng 
cũng có những TGSH của tưởng tri không nên 
hành trì, không nên tin, không nên theo. Đây là sự 
tương đối của TGSH thuộc tưởng. 


- Tuệ tri cũng có hai loại: nên hành trì và 


không nên hành trì. Và vì vậy có những TGSH 
(hoặc hữu hình) của tuệ tri nên hành trì, nên tin, 


S8 


Bốn thế giới siêu hình 


nên theo; nhưng cũng có những TGSH (hoặc hữu 
hình) của tuệ tri không nên hành trì, không nên 
tin, không nên theo. Đây là sự tương đối của tư 
duy siêu hình hoặc tư duy hữu hình. 


Đến đây, một câu hỏi quan trọng khác đặt ra: 
những TGSH (hoặc hữu hình) nào nên hành trì, 
nên tin, nên theo? Và những TGSH (hoặc hữu 
hình) nào không nên hành trì, không nên tin, 
không nên theo? 


Ngay từ hơn hai ngàn năm trăm năm trước, 
vấn đề này đã được tôn giả Xá-lợi-phất trả lời và 
đã được Đức Thế Tôn chấp nhận: “Mó trởng đắc 
nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì các bất thiện 
pháp tăng trưởng, các thiện pháp thối giảm, 
tưởng đắc như vậy không nên hành trì. Và một 
tưởng đắc nào, bạch Thể Tôn, khi hành trì thời 
các bắt thiện pháp thối giảm, các thiện pháp 
tăng trưởng, tưởng đắc như vậy nên hành trì... 


Một kiến đắc nào, bạch Thế Tôn, khi hành trì 
thời các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, kiến đắc như vậy không nên hành 
trì. Và một kiến đắc nào khi hành trì thời các bắt 
thiện pháp thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng, 


69 


Bốn thế giới siêu hình 


kiến đắc như vậy nên hành trì” (Sảd = 
[U.33.10/11]) 


Vận dụng lời dạy trên, người học Phật cần rút 
ra kêt luận như sau: 


- Một TGSH (hoặc hữu hình) nào, khi hành trì 
khiến các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm, TGSH (hoặc hữu hình) như vậy 
không nên hành trì. 


- Và một TGSH (hoặc hữu hình) nào, khi hành 
trì thời các bất thiện pháp thối giảm, các thiện 
pháp tăng trưởng, TGSH (hoặc hữu hình) như vậy 
nên hành trì. 


Từ đây lại có thêm câu hỏi quan trọng khác 
nữa: những TGSH (hoặc hữu hình) nào khi hành 
trì khiến các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm nên từ bỏ? Và những TGSH (hoặc 
hữu hình) nào khi hành trì thời các bất thiện pháp 
thối giảm, các thiện pháp tăng trưởng để thực 
hành theo? 


Trả lời Những TGSH (hoặc hữu hình) nào 


không tuân theo quy luật nhân quả thì những 
TGSH (hoặc hữu hình) đó khi hành trì theo sẽ 


90 


Bốn thế giới siêu hình 


khiến các bất thiện pháp tăng trưởng, các thiện 
pháp thối giảm vì thế nên từ bỏ. Ngược lại những 
TGSH (hoặc hữu hình) nào tuân theo quy luật 
nhân quả thì TGSH (hoặc hữu hình) đó khi hành 
trì theo sẽ khiến các bất thiện pháp thối giảm, các 
thiện pháp tăng trưởng, vì thế cần phải thực hành 
theo. Vì sao như vậy? 


Vì những TGSH (hoặc hữu hình) không tuân 
theo quy luật nhân quả - tức không thể hiện theo 
quy luật nhân bản một nhân làm ác, nói ác, nghĩ 
ác phải chịu quả báo dị thục khô đau; đồng thời 
một nhân làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện sẽ được 
quả đị thục an vui sung sướng, và điều này cũng 
có nghĩa chúng làm tăng trưởng tham-sân-s1. 


Chính vì những TGSH (hoặc hữu hình) này 
không thể hiện quy luật nhân bản “gieo gió gặt 
bão? hoặc “ở hiền gặp lành” và làm tăng trưởng 
tham-sân-si, cho nên người hành trì theo có thê 
gây hại cho mình, cho người và cho xã hội; đồng 
thời cũng không có lợi cho mình, cho người, cho 
xã hội. Vì có hại cho mình, cho người, cho xã hội, 
và không có lợi cho mình, cho người và cho xã 
hội, làm ác pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm 
cho nên những TGSH (hoặc hữu hình) này không 
nên thực hành, không nên tin, không nên theo. 


9] 


Bốn thế giới siêu hình 


Ngược lại những TGSH (hoặc hữu hình) nào 
tuân theo quy luật nhân quả tức thể hiện theo quy 
luật nhân bản một nhân làm ác, nói ác, nghĩ ác 
phải chịu hậu quả dị thục khổ đau, đồng thời một 
nhân làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện sẽ được quả 
dị thục an vui sung sướng, và điều này có nghĩa 
chúng cũng giúp đoạn trừ tham-sân-sI. 


Chính vì những TGSH (hoặc hữu hình) này 
thê hiện theo quy luật nhân bản nhân quả và giúp 
đoạn trừ tham-sân-s1 như vậy, cho nên người hành 
trì theo không gây hại cho mình, cho người và cho 
xã hội, và có lợi cho mình, cho người, cho xã hội. 
Vì không gây hại cho mình, cho người, cho xã hội, 
và có lợi cho mình, cho người, cho xã hội, làm 
thiện pháp tăng trưởng, ác pháp suy giảm vì thế 
những TGSH (hoặc hữu hình) này nên thực hành, 
nên tin, nên theo. 


Tất cả TGSH trong kinh điển Nikãya chánh 
gôc, dù hiêu theo tưởng tri hay tuệ tri, cũng đêu 
tuân theo nguyên tắc này. 


Không phân biệt rõ ràng sự khác biệt nêu trên 
sẽ dễ rơi vào một trong hai cực đoan có hại: một 
đàng chấp chặt tin theo mọi TGSH kế cả những 
TGSH không theo quy luật nhân quả nhân bản để 


92 


Bốn thế giới siêu hình 


rồi trở thành mê tín, cuồng tín, làm hại mình hại 
người; nhưng đàng khác một chiều dựa vào tư duy 
hữu hình thuần tuý dẫn đến phủ nhận tất cả TGSH 
của luật nhân quả nhân bản, coi thường nghiệp 
báo thiện ác hai đời, trước sau gì kiểu “kiến đắc" 
này cũng sẵn sàng gây ra tội ác như bất kỳ kẻ 
cuồng tín nào khác: 


“Ai vi phạm một pháp, Ai nói lời vọng ngữ, Ái 
bác bỏ đời sau, Không ác nào không làm.” (PC 
176) 


Không ai có thể phủ nhận những tiến bộ của 
khoa học đã mang lại biết bao những lợi ích cho 
con người, giúp nâng cao cuộc sống xã hội. Thế 
nhưng bên cạnh đó cũng có những thành tựu của 
khoa học khiến con người phải khổ đau nhiều hơn, 
chết chóc nhiều hơn, môi trường tàn phá khủng 
khiếp hơn (bom nguyên tử, vũ khí hoá học...). Đây 
là tính tương đối của khoa học. 


TGSH cũng có sự tương đối hai chiều như 
vậy. Theo chiều thứ nhất, trong lịch sử nhân loại 
và của mỗi dân tộc đều có những câu chuyện cô 
tích, truyền thuyết, thần thoại chứa đầy giá trị 
nhân bản, chúng thể hiện quy luật nhân quả một 


93 


Bốn thế giới siêu hình 


cách tuyệt vời, đây chính là những kho tảng về 
luân lý và đạo đức của loài người. 


Bởi lẽ những giá trị nhân bản nhân quả này đã, 
đang và sẽ mãi mãi giúp con người đứng vững 
trên nền tảng đạo lý của chân-thiện-mỹ. Do vậy, 
không có một thời đại có lý trí nào lại muốn phủ 
nhận những giá trị nhân quả nhân bản này, trừ khi 
muốn bị tha hoá và suy đồi. 


Trong kho tàng văn hoá của Việt Nam và của 
thế giới, những câu chuyện cô tích như Cô Bé Lọ 
Lem, Tâm Cám, Ăn Khế Trả Vàng, Thạch Sanh - 
Lý Thông... là những bài học có giá trị giáo dục 
đạo đức sâu sắc cho biết bao thế hệ trẻ và ngay cả 
đối với những người đã lớn. 


Mặc dù những người lớn đều hiểu rõ bà Tiên 
trong “Cô Bé Lọ Lem,” bà Bụt trong “Tắm Cám,” 
con chim thần trong “Ăn khế trả vàng,” cung tên 
thần của Thạch Sanh đều thuộc TGSH không có 
thật; thế nhưng họ cũng hiểu rằng chính những 
hình tượng này đã giúp cho những người biết tin 


94 


Bốn thế giới siêu hình 


chúng, quý trọng chúng, nhớ đến chúng còn đứng 
bên lê của cái thiện (2) 


Chính vì thế, không một nhà khoa học chân 
chánh nào lại muốn nhân danh khoa học phủ nhận 
những TGSH nhân bản nhân quả trong các câu 
chuyện cổ tích này. 


(2) Chuyện cô tích “Tắm Cám” đã có những dị bản khác 
biệt. Ở đây tác giả chỉ nói đến bản với một kết thúc có hậu 
như hầu hết các câu chuyện cô tích khác. Đại ý như 
sau: “Phân Tấm, dù đã là Hoàng Hậu, nhưng nàng vẫn giữ 
bản tánh hiển lành nhân hậu, nên đã tha thứ cho mẹ con 
bà dì ghẻ. Còn mẹ con Cám, do ác nghiệp chín muôi, 
chẳng bao lâu sau bị chết và bị đọa vào địa ngục để trả 
nợ các ác nghiệp mà họ đã gáy ra. ” Giá trị nhần quả nhân 
bản là ở chỗ tự bản thân một nghiệp ác phải chịu quả báo 
dị thục khổ đau. Ngược lại trong một kiểu đoạn kết khác, 
cô Tắm khi được làm hoàng hậu đã biến thành kẻ trả thù 
tàn nhẫn cô em gái và bà mẹ ghẻ của mình, tác giả không 
muốn đề cập đến ở đây. Bởi lẽ, đoạn kết lấy ác trả thù ác 
không phủ hợp với truyền thống đạo lý nhân ái Từ Bi của 
Việt Nam. Lại nữa con người cứ lấy ác trả đũa cho cái ác 
thì còn gì là thiện. Vả lại nếu Tấm có dã tâm trả thù thì cần 
gì phải chờ đến lúc làm hoàng hậu nàng mới thực hiện 
được? Và như vậy cô Tắm đã không còn là cô Tấm biểu 
tượng cho cái đẹp, cái thiện, và cô là hình tượng phản giáo 
dục đối với trẻ em. 


95 


Bốn thế giới siêu hình 


Tuy vậy, bên cạnh những TGSH có giá trị giáo 
dục đạo đức nhân bản còn có cả những TGSH vô 
lý, có hại, bất chấp quy luật nhân quả và đạo đức 
nhân bản đích thực. Những người tin theo những 
TGSH này có thể gây hại cho mình và cho người 
khác. 


Đã có không ít người chỉ vì quá tin vào thần 
thánh sẽ cho mình trúng số, nên sau khi cầu xin 
liền lao vào đánh đề để rồi phải bán nhà bán cửa, 
g1a đình tan vỡ. 


Lại có nhiều người bị bệnh, không lo tìm hiểu 
nguyên nhân, cứ tin bừa mấy ông thây lừa bịp, 
cuối cùng tiền mất tật vẫn mang. Thậm chí có 
những kẻ lợi dụng đức tin của người khác tung tin 
đồn thất thiệt, hoặc dụ dỗ gạt người, hoặc gây bất 
an cho xã hội. 


Những biểu hiện mê tín, cuồng tín vì những 
TGSH kiêu này có muôn hình vạn trạng, nhưng 
sự tác hại do chúng gây ra thì ở đâu cũng vậy. 


Người học Phật cần nhận thức và phân biệt rõ 


hai loại TGSH này để cứu khổ cho mình, cho gia 
đình mình và cho những người khác. 


96 


Bốn thế giới siêu hình 


4. Những giá trị thiêng liêng của TGSH 
trong kinh tạng Nikãya 


Như đã nói ở trên, tất cả các TGSH được nói 
đến trong kinh tạng Nikãya chánh gốc đều tuân 
theo nguyên tắc giúp thiện pháp tăng trưởng, 
ác pháp suy giảm trên cơ sở tuân theo quy luật 
nhân quả nhân bản. 


Nếu người học Phật đọc được những câu 
chuyện thuộc TGSH mang danh Phật giáo nhưng 
không thê hiện được nguyên tắc và quy luật này, 
thì người học Phật phải từ bỏ ngay để tránh cả tin 
mê tín vào những câu chuyện phi pháp, phi luật 
do người đời sau thêm vào. 


Để thấy rõ hơn ý nghĩa giúp diệt khổ của 
những TGSH trong kinh tạng Nikãya, người học 


Phật cần nhận thức thêm về những đặc điểm cũng 
như giá trị tuyệt vời của những TGSH này. 


4.1 Vai trò chủ động của con người 
Một trong những đặc trưng rõ nét nhất của 


TGSH thuộc kinh tạng Nikaya cần nhận thức TỐ, 
đó là vai trò con người trong TGSH được thê hiện 


97 


Bốn thế giới siêu hình 


một cách chủ động hơn so với TGSH trong dân 
ø1an. 


Nếu trong câu chuyện cô tích “Ăn khế trả 
vàng,° người em nhờ hiền lành không tham lam 
nên được con chim thần trả ơn để rồi trở thành 
giầu có, còn trong kinh tạng Nikãya tất cả những 
người giàu có chân chánh đều nhờ vào hành 
nghiệp biết tạo phước bố thí, biết làm ăn lương 
thiện và biết tiết độ của chính bản thân họ, chứ 
không thụ động trông chờ vào nhân quả có tính 
chất may rủi của bất kỳ một thế lực thần thánh nào 
khác. 


Điều này đã được chính Đức Thế Tôn thuyết 
dạy cho thôn trưởng Asibandhakaputta: “-- Này 
Thôn trưởng, Ta nhớ từ chín mươi mốt kiếp về 
trước, Ta không hệ biết đã có làm hại một gia đình 
cho đến một bữa cơm nấu cúng dường. 


Các gia đình ấy đêu rất giàu, tiền của nhiễu, 
tài sản nhiễu, vàng bạc nhiễu, vật dụng nhiêu, ngũ 
cốc nhiều. Tất cả tài sản ấy được thâu hoạch do 
bố thí, được thâu hoạch một cách chân thật, được 
thâu hoạch một cách tự chế.” (Siv.322 = 
[Su.11.9]) 


98 


Bốn thế giới siêu hình 


Tương tự, trong Kinh Phật Thuyết Như Vậy, 
Đức Thế Tôn đã nói rõ hơn: “Này các Tỷ-kheo, 
chớ có sợ hãi các công đức. Này các Tỷ-kheo, 
công đức là đồng nghĩa với an lạc, cái gì khả lạc, 
khả hỷ, khả di, khả ý, tức là công đức. Này các Tỷ- 
kheo, Ta thắng tri thọ hưởng quả đị thục, khả lạc, 
khả hý, khả ái, khả ý trong một thời gian đài của 
các công đức đã làm trong một thời gian đài. Sau 
khi tu tập từ tâm trong bảy năm, Ta đã không trở 
lui lại đời này trong bảy tăng kiếp và hoại kiếp. 
Trong thời kỳ kiếp tăng, Ta là chư Thiên Quang 
Âm. Ti rong thời kỳ kiếp giảm, Ta sanh trong lâu 
đài trồng không ở Phạm Thiên. (Ê) Tại đấy Ta là 


(3) Lý do phải sanh vào lâu đài trống không có thể tìm 
thấy trong bài kinh Tệ Túc, số 23, Trường Bộ 2: “Tôn chủ 
Pãyäsi vì đã bồ thí không được cho hoàn bị, vì đã bố thí 
không tự tay mình làm, vì đã bồ thí không có suy tư, vì đã 
bồ thí các đô vật phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, 
được sanh nhập chúng với Bốn Đại Thiên vương, trong 
cung điện trồng không của Serisaka. Còn thanh niên 
Uuàra bị bỏ qua trong cuộc bố thí này, vì đã bố thí một 
cách hoàn bị, vì đã bồ thí tự tay mình làm, vì đã bố thí có 
suy tư, vì đã bó thí các đô không phé thải, sau khi thân 
hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú, Thiên giới 
nhập chúng với chư Thiên ở Tam thập tam thiên. `” [Vd.3 l | 


Và một trường hợp khác được thấy trong kinh Phạm Võng, 
sô 1, Trường Bộ 1 = [So.39.37]: “Này các Tỷ-kheo, có một 


99 


Bốn thế giới siêu hình 


Phạm Thiên, Đại Phạm Thiên bác chỉnh phục, bác 
không bị ai chỉnh phục, bác nhìn tháy tát cả, bậc 
có quyên lực. 


Này các Tỷ-kheo, ba mươi sáu lần Ta đã là 
Thiên chủ Đề Thích. Nhiễu trăm lân, Ta đã làm 
vua, vị vua Chuyển Luân, trị vì đúng pháp, bậc 
Pháp vương, bậc chiến thắng bốn phương, bậc đã 
đạt được sự an ổn rong quốc đó, bậc đây đủ bảy 
báu. Còn nói gì khi Ta là vị vua ở địa phương. 


Này các Tỷ-kheo, Ta suy nghĩ như sau: “Quả 
này là do nghiệp nào Ta đã làm, là quả đị thục 
của nghiệp nào mà nay, Ta được đại thân lực như 
vậy, đại uy lực như vậy?”. Rồi này các Tỷ-kheo, 
Ta suy nghĩ như sau: “Đây là quả ba nghiệp Ta 
đã làm, là quả đị thục của ba nghiệp, đo vậy Ta 
nay được đại thân lực như vậy, đại uy lực như vậy. 


thời đến một giai đoạn nào đó, sau một thời hạn rất lâu, 
thể giới này chuyển thành. Trong khi thế giới này chuyển 
thành, Phạm cung được hiện ra, nhưng trồng không. Lúc 
bấy giờ, một hữu tình, hoặc thọ mạng đã tận, hay phước 
báo đã tận, mạng chung từ Quang Âm thiên, sanh qua 
Phạm cung trồng rông áy. Vị ấy ở tại đấy, do ý sanh, nuôi 
sống bằng hỷ, tự chiếu hào quang, phi hành trên hư không, 
sông trong sự quang vinh, và sông như vậy trong một thời 
gian khá dài.” (Ghi chú: Phạm cung lúc này trông không 
vì các chúng sanh chưa tạo lập công đức mới) 


100 


Bốn thế giới siêu hình 


Tức là bố thí, nhiếp phục, chế ngự” (It14 = 
[Iti.22]) 


Đây cũng chính là quy luật nhân quả có tính 
nhân bản giữa cho và nhận: “A1 cho vật khả ý, sẽ 
nhận được điều khả ý' (TC2, C5, tr382 = 
[I.5.44]). hoặc theo dân gian “Sởi lới thì trời cởi 
cho,” “Bánh ít đi, bánh quy lại. 


Hãy thử hình dung, trong một đất nước, nếu 
tất cả mọi người giàu có đều ý thức được đạo lý 
nhân quả này và tích cực tu tập từ bi hỷ xả, bố thí 
từ mẫn, làm lành lánh ác, để kiếp này và kiếp sau 
họ tiếp tục được hưởng sự giàu có, thì đất nước đó 
còn lo gì người nghèo thiếu ăn, trẻ em thiếu mặc. 


Nếu mọi người giàu có đều biết rõ họ chẳng 
cần phải đến cầu tải bói quẻ nơi ai, không tốn công 
cúng bái xin xỏ chỗ nào, không tốn tiền bạc đốt 
vàng mã lãng phí mà chỉ chăm làm bồ thí từ thiện, 
giúp người độ tha; nhờ vậy bản thân họ vừa có 
được phước báu thực sự, lại được người trí tán 
thán, đồng thời những người khác cũng được lợi 
ích mà quốc gia cũng bớt đi gánh nặng phải lo cho 
dân nghèo. 


101 


Bốn thế giới siêu hình 


Chính vì thế, trong kinh tạng Nikãya có rất 
nhiều bài kinh Đức Phật dạy về lòng từ bi và hạnh 
bố thí, trong đó pháp bồ thí chính là pháp đầu tiên 
trong thứ tự thuyết pháp của Đức Thế Tôn dành 
cho người đã đặt lòng tin nơi Chánh Pháp. 


Trong Kinh Nikãya và Luật Pätimokkha có 
thể dễ dàng tìm thấy rất nhiều đoạn kinh tương tự 
về “thuận thứ thuyết Pháp” của Đức Phật, như 
đoạn kinh dưới đây Ngài dạy cho Tướng Quân 
Siha: 


“Rồi Thế Tôn thuận thứ thuyết pháp cho 
Tướng Quán Siha, tức là thuyết về bố thí, thuyết 
về giới, thuyết về các cối Tì rời, trình bày sự nguy 
hiểm, sự hạ liệt, sự nhiễm ô của các dục, những 
lợi ích của xuất ly. 


Khi Thể Tôn biết Tướng Quân Siha, tâm đã 
sẵn sàng, tâm đã nhu thuận, tâm không triển cải, 
tâm được phần khởi, tâm được hoan hỷ, Ngài mới 
thuyết những pháp được chư Phật tán dương để 
cao: "Khổ, T ập, Diệt, Đạo ”. 


Cũng như một tâm vải thuần bạch, các châm 


đen được gột rửa, rất dễ thấm màu nhuộm. Cũng 
vậy, chính tại chỗ ngồi ấy, pháp nhãn xa trần ly 


102 


Bốn thế giới siêu hình 


cấu khởi lên trong tâm Tì ướng Quân Siha: "Phàm 
pháp gì được tập khởi lên, tát cả pháp ây đếu bị 
tiêu diệt ”. 


Rồi Tướng Quân Srha thấy pháp, chứng pháp, 
biết pháp, thể nhập vào pháp, nghỉ ngờ vượt qua, 
do dự trừ diệt, đạt được vô sở úy, không y cứ 
người khác đối với các pháp của bậc Đạo sư.” 
(Kinh Tướng Quân Sïha, TC § Pháp-a, II. Phẩm 
Lớn = [L.8.12]) 


Tướng Quân Siha đã là một vị đại thần nổi 
tiếng, hắn nhiên phước báu về tài vật của ông rất 
sung mãn, ấy thế mà Đức Phật vẫn dạy ông về bố 
thí, vì bố thí không những giúp cho người thực 
hành theo duy trì được phước báu hiện có lẫn 
trong tương lai, mà còn ĐIÚP 'trang nghiêm tâm, 
trang bị tâm" (kinh Bồ Thí, số 31, TC § pháp = 
[I.8.31]) nhằm tiến tới thực hiện những pháp cao 
hơn, đồng thời giúp diệt trừ lòng xan tham và tăng 
trưởng lòng từ bị với người khác, đây là hai pháp 
quan trọng giúp đi tới giải thoát khổ đau. 

- “Này các Tỷ-kheo, ai không thắng tri, không 


liều tri tất cá, ở đây tâm không ly tham, từ bỏ, 
không thê diệt được khô đau. Này các Tỷ-kheo, ai 


103 


Bốn thế giới siêu hình 


thắng tri, liễu tri tất cả, ở đây tâm ly tham, từ bỏ, 
có thê diệt được khó đau. ” (It.3 = [Iti.7]) 


- “Này các Tỷ-kheo, từ tâm giải thoát được 
thực hành, được tu tập, được làm cho sung mãn, 
được tác thành cô xe, được tác thành căn cứ địa, 
được tiếp tục an trú, được tích tập, được khéo khởi 
sự thời được chờ đợi là mười một lợi ích. Thế nào 
là mười một? 


Ngủ an lạc, thức an lạc, không ác mộng, được 
loài người ải mộ, được phi nhân ái mộ, chư Thiên 
bảo hộ; không bị lửa, thuốc độc, kiếm xúc chạm; 
tâm được định mau chóng, sắc mặt trong sảng, 
mệnh chung không hôn ám; nếu chưa thể nhập 
thượng pháp (A-la-hán quả); được sanh lên Phạm 
Thiên giới” (Kinh Từ, số 16, TC4, CII = 
[I.11.16]) 


Đứng về mặt xã hội, ý thức về một TGSH theo 
quy luật nhân quả một cách chủ động - từ bi và bố 
thí được quả thiện lành - góp phần không nhỏ 
trong việc duy trì một nền đạo đức nhân bản và sự 
an lạc cho một đất nước. 


Đây là kết quả tất nhiên khi mọi người từ vua 
tới dân đêu muôn tích cực tu tập hạnh từ bị, bô thí 


104 


Bốn thế giới siêu hình 


giúp đỡ cho người khác và giữ gìn năm giới. Và 
đây cũng chính là giá trị “hữu hình” có thê thây rõ 
của những TGSH thuộc chánh pháp. 


4.2 Minh và Hạnh chiến thăng cả TGSH 


Cũng trong ý nghĩa chủ động của con người, 
giữa TGSH dân gian và TGSH trong kinh tạng 
Nikãya còn có một điểm phân biệt căn bản khác 
nữa. Đó là con người trong TGSH của dân gian 
thường là nạn nhân của thế lực xấu ác, và nêu họ 
có chiến thắng thì cũng phải nhờ thế lực siêu hình 
khác. 


Ví dụ như cô Tắm trong câu chuyện cổ tích 
“Tắm Cám”, hoặc Cinderella trong câu chuyện 
“Cô bé lọ lem' chẳng hạn; tuy cả hai đều hiền lành 
và nhân hậu thật, thế nhưng họ cứ phải là nạn nhân 
của hai mẹ con bà dì ghẻ độc ác, nhiều lần họ chỉ 
còn biết “nhắm mắt xuôi tay” để được các bà Tiên 
cứu gIÚp. 


Hoặc Thạch Sanh trong câu chuyện “Thạch 
Sanh, Lý Thông” hay Aladdin trong câu chuyện 
'Aladdin và cây đèn Thần”; tuy hai chàng có oai 
dũng hơn cô Tắm và Cinderella, một chàng chém 
được cả chăng tỉnh, còn chàng kia chiến thắng 


105 


Bốn thế giới siêu hình 


trong chiến trận; thế nhưng họ vẫn phải bao phen 
khốn đốn vì sự lọc lừa gian trá. Và cũng nhờ có 
chiếc búa thần, cung tên thần, chiếc đàn thần, 
chiếc nhẫn thần, cây đèn thần mà cả hai mới tai 
qua nạn khỏi. Thử hỏi, nêu không có những thần 
vật này thì sao? E rằng số phận của họ cũng không 
hơn gì những người khác! 


Ngược lại, vai trò con người trong TGSH của 
kinh tạng Nikãya được thê hiện hoàn toàn khác. 
Điển hình như trong các câu chuyện Tiền thân 
Đức Phật chính gốc, người đọc dễ dàng nhận thấy 
đức Bồ-tát không bao giờ là nạn nhân của các thế 
lực siêu hình một cách cả tin ngây thơ. 


Hơn thế nữa Ngài đều chiến thắng các thế lực 
siêu hình này, và chiến thắng không phải bằng 
một sức mạnh thần quyền nào khác mà bằng chính 
trí tuệ và đức hạnh của Ngài. Đây là điểm khác 
biệt quan trọng để người học Phật học hỏi, và dựa 
vào đây phân biệt giữa TGSH thật sự và TGSH 
g1ả tạo mang danh Phật giáo. 


Ví dụ trong truyện Tiền thân Apannaka, số l 
[1.1]. đức Bồ-tát là trưởng đoàn lữ hành đưa đoàn 
người băng qua sa mạc. Loài quỷ Dạ-xoa nơi đây 
đã giả dạng thành những người với quần áo ướt 


106 


Bốn thế giới siêu hình 


đẫm, bùn dính đầy chân, nói rằng phía trước là 
rừng cây đang có mưa, nước uống thừa thãi, và 
khuyên đoàn người nên đập hết các ghèẻ nước dự 
trữ để đi cho nhanh. 


Bồ-tát không thực hành theo những lời này, vì 
ngay từ đầu Ngài đã cảnh giác, biết rõ mình đang 
ở đâu, kẻ đối thoại đã có những biểu hiện gì đáng 
nghi ngờ, và sau đó ngài đã phân tích cho mọi 
người thấy một cách rất 'khoa học”: những kẻ kia 
nói răng phía trước có mưa nhưng gió mưa có thê 
thôi xa một dặm, đầu mây có thê thấy từ xa một 
dặm, ánh chớp có thể thấy xa từ khoảng bốn dặm, 
tiếng sắm có thể vang xa hai ba dặm, cả đoàn lữ 
hành đều ở trong phạm vi này, thế nhưng không 
một ai ghi nhận được các hiện tượng nêu trên, do 
vậy những kẻ kia chính là những người đã nói dối 
và muốn lường gạt đoàn lữ hành. 


Nhờ có trí tuệ biệt quán sát, suy tư, phân tích 
hợp lý như trên cho nên Bô-tát đã không rơi vào 
âm mưu của kẻ xâu ác, đã cứu được bản thân mình 
và cả đoàn người. 

Rõ ràng những nhận thức vê dâu hiệu của mưa 


nhiêu kiêp trước đã đúng, kiêp này cũng đúng đôi 
với bât cứ nơi nào có mưa. Đây là thê hiện đặc 


107 


Bốn thế giới siêu hình 


tính chân lý chính xác bất di bất dịch, không sai 
chạy của chánh Pháp và những lời dạy thực sự của 
Đức Thế Tôn trong kinh điển nguyên thuỷ 
Nikãya. 


Người học Phật với sự tuệ tri “Dạ-xoa là Dạ- 
xoa” hoản toản có quyên tin rằng Dạ-xoa trong 
câu chuyện trên là có thực 100%. Nó có thê nhập 
vào bất kỳ một kẻ tham lam nào đề biến kẻ đó trở 
thành những tay sai gian ác đi lường gạt và hãm 
hại người tốt. 


Nếu mọi người hiểu như vậy, tin như vậy và 
có trí tuệ tư duy như vậy, thì thế gian đã bớt được 
biết bao những bi kịch do những Dạ-xoa giả dối 
gây ra. 


Nếu đã tuệ tri “Dạ-xoa là Dạ-xoa” có thực 
100%, thì tuệ tri “chư Thiên là chư Thiên” cũng có 
thực 100%, và vì vậy TGSH của tuệ tri cũng có 
thật 100%. 


Và vì TGSH của tuệ tri có thật, cho nên nó 
cũng phải tuân theo những quy luật của sự thật, 
của chân lý; đó là quy luật nhân quả và quy luật 
sanh diệt. Các chư Thiên, Phạm Thiên cho dù 


108 


Bốn thế giới siêu hình 


quyền năng đến đâu chăng nữa cũng phải tuân 
theo những quy luật thuộc vê chân lý này. 


Do vậy, một khi họ đã sanh ra và hiện hữu 
trong bất cứ tầng trời nào, nhưng nếu họ không 
tiếp tục làm phước tạo thiện để duy trì phước báu, 
khi phước báu cũ hết, họ vẫn phải tái sanh luân 
hồi theo nghiệp của mình như các chúng sanh 
khác mà thôi. 


_ Kinh Tương Ung còn ghi lại: “Rồi Thể Tôn 
lây lên một ft đát trên đâu móng tay và bảo các 
Tỷ-kheo: 


-- Các Ông nghĩ thể nào, này các Tỷ-kheo, cái 
nào là nhiễu hơn, một ít đát Ta láy lên trên đâu 
móng tay, hay là quả đát lớn này? 


3) -- Cái này là nhiễu hơn, bạch Thế Tôn, tức 
là quả đất lớn này. Còn ít hơn là một ít đất Thể 
Tôn lấy lên trên đầu móng tay. Chúng không có 
thể ước tính được, không có thể so sánh được, 
không có thể thành một phần nhỏ được, nếu đem 
so sảnh quả đất lớn với một ít đất được Thế Tôn 
lấy lên trên đầu ngón tay. 


109 


Bốn thế giới siêu hình 


-- Cfng vậy, này các Tỷ-kheo, it hơn là các 
chúng sanh sau khi chết từ thân chư Thiên, được 
tái sanh giữa chư Thiên. Còn nhiễu hơn là các 
chúng sanh sau khi chết từ thân chư Thiên, phải 
tải sanh trong địa ngục... phải tái sanh trong loài 
bàng sanh... phải tải sanh trong cối ngq quỷ... ” 
(S.v,475 = [Ve.4.104)). 


Số chư Thiên ít ỏi vẫn tái sanh tại thế giới chư 
Thiên là những vị biết tiếp tục tạo lập công đức và 
tu tập theo đúng con đường chánh đạo để đi tới 
giải thoát hoàn toàn. Chư Thiên, Phạm Thiên còn 
như thế, huống hồ con người. Các vua chúa, đại 
quan, tỷ phú cho đến mọi người bình thường hiểu 
được điều này cũng phải cỗ găng tạo phước làm 
lành, tu tập từ bi hý xả, giữ giới đầy đủ để bồi đắp 
phước báu thiện lành cho chính bản thân mình. 


Trong tạng Nikãya chánh gốc có rất nhiều 
những bài kinh, những lời dạy, những câu chuyện 
mang yếu tố siêu hình thực sự, thế nhưng mỗi bài 
kinh, mỗi lời dạy, mỗi câu chuyện lại là một bài 
học sông động, có ý nghĩa thiết thực và có giá trị 
hiện hữu ngay giữa thê giới hữu hình này (2) 


(4) Các nhà giáo dục Phật giáo cần lưu ý: những truyện 
tranh minh hoạ ma quỷ trong TGSH của Phật giáo chỉ cân 


110 


Bốn thế giới siêu hình 


4.3 Phạm Thiên vẫn đang hiến hiện trước 
mắt mọi người 


TGSH trong kinh tạng Nikaya được mô tả một 
cách rất sinh động và hiển hiện như chính cuộc 
sống thực tại nảy. Hơn thế nữa, nó còn thê hiện 
đậm nét tính đạo đức nhân bản và có giá trị cứu 
khổ cụ thể cho chính cái thế giới hữu hình mà con 
người đang sống. 


Theo tín ngưỡng của một số dân tộc, vị Phạm 
Thiên được tôn thờ như một vị thần chủ có quyền 
năng ảnh hưởng với cả thế giới hữu hình này, có 
thể tạo tác ra cả con người. Chính vì thế, Phạm 
Thiên hay đắng Tạo Hoá được những người tin 
theo vinh danh, kính ngưỡng, cầu xin. 


Người Phật tử cũng có Phạm Thiên của mình 
và họ cũng phải vinh danh, kính ngưỡng, cúng 
dường câu phước nơi vị Phạm Thiên này. Bởi lẽ 
vị thần chủ này cũng có quyên năng sáng tạo ra 
con người, không những thế ngài còn có công trực 
tiếp phù hộ độ trì, nuôi dưỡng, chỉ dạy giúp đỡ 


vẽ tượng trưng, không nên vẽ quá rùng rợn khiến trẻ em 
sợ hãi không dám đọc. Đã có một tập phim hoạt hình ““Tom 
and Jerry” có cảnh địa ngục đúng theo luật nhân quả 
nhưng hợp với trẻ em, đây là điều đáng ghi nhận 


III 


Bốn thế giới siêu hình 


cho con người thành người. Vị Phạm Thiên ấy tồn 
tại thực sự ngay giữa cõi đời, mọi người đều có 
thể nhìn thấy được, nói chuyện được. VỊ Phạm 
Thiên ấy là ai? ở đâu? 


Kinh Nikäya đã chỉ rõ: “Phạm Thiên, này các 
Tỷ-kheo, là đông nghĩa với mẹ cha; các bậc Đạo 
sư thời xưa, này các Tỷ-kheo, là đông nghĩa với 
mẹ cha; chư Thiên thuở xưa, này các Tỷ-kheo, là 
đông nghĩa với mẹ cha; đáng được cung kính 
cúng dường, này các Tỷ-kheo, là đồng nghĩa với 
mẹ cha. Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, vì mẹ cha 
giúp đỡ rất nhiều cho các con, nuôi dưỡng chúng 
lớn và giới thiệu chúng vào đời này. 


Mẹ cha gọi Phạm Thiên, 
Bậc Đạo sư thời trước 
Xưng đảng được cúng dường 
Vì thương đến con cháu 
Do vậy, bậc Hiền triễt 
Đảnh lễ và tôn trọng 
Dâng đồ ăn đồ uống 

Vải mặc và giường nằm 
Thoa bóp (cả thân mình) 
Tắm rửa cả tay chân 

Với sở hành như vậy, 
Đối với mẹ và cha 


112 


Bốn thế giới siêu hình 


Đời này người Hiển khen 
Đời sau hưởng Thiên lạc ” 


(Kinh “Ngang Bằng Với Phạm Thiên”, Tăng 
Chi tập 1, Chương 3, sô 31 (TC1, C3) = [L.3.22]) 


Chính vì thế, đối với người Phật tử, ơn kính 
cha mẹ là một trọng ân luôn phải ghi nhớ. 


Một người con bắt hiểu quay lưng với hai vị 
đại Phạm Thiên trong nhà rôi chạy đi cầu xin 
những vị thần linh nơi khác, nếu vị thần linh nơi 
ấy có chứng dám thì rõ ràng ông thần này đã 
không có mắt, không có trí tuệ và không có đạo 
đức. 


Thân linh không có mắt, không có trí tuệ và 
không có đạo đức là loại thần linh thấp kém nhất, 
vô tích sự nhất trong TGSH. Vì thế, cho dù lời cầu 
xin của người con bất hiếu có thành hiện thực 
chăng nữa, điều này không phải do vị thần linh 
cảm ứng mà là do “phước chủ, lộc thần” (phước từ 
nơi chủ, thần lại hưởng lộc). 


“Chủ' ở đây là Thần chủ Cha và Thần chủ Mẹ, 
hai vị Phạm Thiên này có lòng yêu thương vô bờ 


113 


Bốn thế giới siêu hình 


bên đôi với các con, cho nên dù con cái có bât hiệu 
nhưng vân thương yêu, phù hộ cho chúng. 


Minh yêu thương con cái mình như thế nào, 
cha mẹ cũng yêu thương mình như vậy, chỉ có sự 
biểu hiện hoặc cách thức dạy dỗ khác nhau mà 
thôi. Hùm đữ còn biết thương con, chim mẹ còn 
dám nhịn ăn nuôi con, chẳng lẽ cha mẹ lại không? 


Nếu có khác chăng, thì chỉ do con người đã 
không còn nhớ đên truyên thông đạo lý: 


“Công cha như núi Thái Sơn. 

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. 
Một lòng thờ mẹ kính cha. 

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con”. 


“Đạo con" ở đây có nghĩa là đạo đức của người 
con và cũng là đạo lý của Con Người. Bởi, chỉ có 
Con Người mới có đạo đức biết nhớ ơn và báo 
hiếu cho cha mẹ, vì khi Thượng để tạo tác ra vạn 
loài chúng sanh, Ngài chỉ ban đặc ân này cho loài 
Người chứ không ban cho bất kỳ một con thú nào 
khác. 


Những người con tôn thờ Thượng đê cũng 
phải thọ lãnh và thực hành đặc ân này đê không 


114 


Bốn thế giới siêu hình 


phụ lòng Ngài và đồng thời cũng không tự đồng 
hoá mình với các sinh vật khác. Một vị Thiên chủ 
không hành xử theo quy luật nhân quả và không 
biết chỉ dạy cho con người đạo lý căn bản biết ơn 
kính mẹ cha, vị Thiên chủ ấy thực ra cũng chỉ là 
vị Phạm Thiên do tưởng tạo thành mà thôi. 


Người Phật tử muốn được “phước như Đông 
hải, thọ tỷ Nam sơn” (phước như biển cả, thọ như 
núi cao) phải biết vâng lời Phật, phải siêng năng 
cung kính cúng dường cho Phạm Thiên Cha, 
Phạm Thiên Mẹ. Một người con có hiếu nhưng 
chưa gặp may, thời cảng phải cung kính cúng 
dường cha mẹ nhiều hơn nữa để phước lành sớm 
tròn đủ, nhờ vậy mới trỗ quả được. Đây là đức tin 
của một người con biết hiếu nghĩa, và cũng là đạo 
đức của một người có chánh trí. 


Ngược lại, những ai dù không tin có Thượng 
đề nhưng họ vẫn phải biết nhớ ơn và cúng dường 
cho hai vị Phạm Thiên trong nhà, nếu không, 
chính họ rồi sẽ là nạn nhân của sự bất hiểu. Mình 
không biết hiếu kính cha mẹ, làm sao con cái mình 
biết hiểu kính mình đây? 


Người xưa nói rât tĩnh tê: “Sóng trước đô đâu, 
sóng sau đô đó." Minh là sóng gió đập vào cha mẹ, 


115 


Bốn thế giới siêu hình 


con cái mình bắt chước theo đây, làm sóng gió đập 
vào mình chứ vào aI. 


Những người con lớn lên lại trở thành cha mẹ, 
nếu họ vẫn một lòng cung kính cúng dường cho 
hai vị Thần chủ của mình, thì chính họ là những 
tấm gương sáng cho con cái noi theo, là bậc Đạo 
sư đáng quý cho con cái của mình. Với ¡ phẩm hạnh 
ấy, họ sẽ trở thành Phạm Thiên có quyền năng duy 
trì truyền thống tạo dựng nên những thế hệ 
NGƯỜI thực sự cho thế gian này. 


Chính vì thế, những gia đình nào trong đó con 
cái biết ơn kính cha mẹ ở trong nhà là những gia 
đình Phạm Thiên, đáng cho mọi người quy 
ngưỡng. 


- Những gia đình nào, này các Tỷ-kheo, 
trong ây, các con cái kinh lẾ mẹ cha ở trong nhà, 
những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng 
với Phạm Thiên. Những gia đình nào, này các Tỷ- 
kheo, trong ấy, các con cải kinh lễ mẹ cha ở trong 
nhà, những gia đình ấy được chấp nhận như các 
Đạo sư thời xưa. Những gia đình nào, này các Tỷ- 
kheo, trong ấy, các con cái kính lẾ mẹ cha ở trong 
nhà, những gia đình ấy được chấp nhận là đảng 


116 


Bốn thế giới siêu hình 


được cúng dường.” (Kinh “Ngang Bằng Với 
Phạm Thiên”, TC1, C3 = [I.3.22]) 


“Con cái kính lễ mẹ cha ở trong nhà” có nghĩa 
là con cái thực hiện bốn phận của mình vì lòng 
hiểu thảo đền ơn cha mẹ ngay từ trong nhà, chứ 
không phải chỉ vì muốn khoe khoang hay đóng 
kịch với người ngoài đường. 


Công ơn cha mẹ như trời biên, vì thế ngay cho 
dù những người con có báo hiếu chân thành cả đời 
cũng không thẻ trả hết ơn được. Tuy vậy, những 
người con có đạo đức, muốn biết cách báo hiếu trả 
ơn đây đủ cho hai vị Phạm Thiên trong nhà, hãy 
ghi nhớ kỹ và thực hành theo những lời dạy chí 
tình chí nghĩa sau đây của Bậc Đạo Sư: 


“Có hai hạng người, này các Tỷ-kheo, Ta nói 
không thê trả ơn được. Thê nào là hai? Mẹ và 
Cha. 


Nếu một bên vai cỗng mẹ, này các Tỷ-kheo, 
nếu một bên vai Công cha, làm vậy suốt trăm năm, 
cho đến trăm tuổi; nếu đấm bóp, thoa xức, tắm 
rửa, xoa gội, và dâu tại đấy, mẹ cha có vãi tiểu 
tiện đại tiện, như vậy, này các Tỷ-kheo, cũng chưa 
làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. 


117 


Bốn thế giới siêu hình 


Hơn nữa, này các Tỷ-kheo, nếu có an trí cha 
mẹ vào quốc độ với tôi thượng uy lực, trên quả đất 
lớn với bảy bảu này, như vậy, này các Tỷ-kheo, 
cũng chưa làm đủ hay trả ơn đủ mẹ và cha. Vì cở 
sao? 


Vì rằng, này các Tỷ- kheo, cha mẹ đã làm 
nhiễu cho con cải, nuôi nắng, nuôi dưỡng chúng 
lớn, giới thiệu chúng vào đời này. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, ai đối với cha mẹ 
không có lòng tin, khuyến khích, hướng dẫn an trú 
các vị lấy vào lòng tin; đối với mẹ cha theo ác giới, 
khuyến khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào 
thiện giới; đối với mẹ cha xan tham, khuyến 
khích, hướng dẫn, an trú các vị ấy vào bố thí; đối 
với mẹ cha theo ác trí tuệ, khuyến khích, hướng 
dẫn, an trú các vị ấy vào trí tuệ. Cho đến như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là làm đủ và trả ơn đủ mẹ và 

ha” (TCI, C2 = [I.1.2.2]) 


Chỉ có an trú cha mẹ vào chánh tín, thiện giới, 
bồ thí và trí tuệ mới giúp cha mẹ có được cuộc 
sông an vui lành thiện ngay trong hiện tại, từ đó 
từng bước tiễn tu tới giải thoát vĩnh hăng: nhờ vậy 
mới có thê đền đáp được công ơn trời biên của cha 
mẹ. 


118 


Bốn thế giới siêu hình 


Như vậy theo ý nghĩa trên, Phạm Thiên là 
đồng nghĩa với mẹ cha, chư Thiên là đồng nghĩa 
với những người hiền trí, có giới hạnh, thiện lành, 
biết báo hiểu cho cha mẹ và biết tu tập Từ Bi Hỷ 
Xả, luôn giúp đỡ cho những người khác. Và như 
vậy thế giới 'chư Thiên có sắc, do ý sở thành” nào 
phải ở đâu xa, các vị ấy vẫn đang hiện hữu giữa 
thế gian này. 


Chẳng thế, không ít lần Đức Thế Tôn đã dạy 
cho các cư sĩ thê này: 


ˆ- Này các Gia chủ, có bốn loại sống chung 
này. Thế nào là bốn? Đê tiện nam sống chung với 
đê tiện nữ. Đề tiện nam sống chung với Thiên nữ. 
Thiên nam sống chung với đê tiện nữ. Thiên nam 
sống chung với Thiên nữ” (Kinh “Sông Chung”, 
TCI, C4 = [L4.53]). 


Trong bài kinh này Đức Phật đã giải thích rất 
rõ thế nảo là Thiên nam, Thiên nữ. Các cư sĩ hãy 
thọ trì và thực hành đúng với lời Phật dạy, hãy giữ 
gìn giới hạnh thanh tịnh, tích cực thực hành Từ Bi 
Hỷ Xả, hiểu kính với cha mẹ và giúp đỡ cho mọi 
người để hoá thân thành các Thiên thần nam, 
Thiên thần nữ ngay trong cõi Ta Bà này. 


119 


Bốn thế giới siêu hình 


4.4 Chư Thiên và A-tu-la: những cuộc 
chiên tranh siêu hình khôc liệt 


Người học Phật đọc kỹ kinh tạng Nikãya sẽ dễ 
dàng tìm thấy khá nhiều các bài kinh mô tả những 
cuộc chiến tranh qua lại giữa chư Thiên và A-tu- 
la (Asur8). 


Nếu người đọc một chiều phủ nhận mọi 
TGSH, hoặc chỉ dừng lại ở mức độ “tưởng tri chư 
Thiên là chư Thiên, A-tu-la là A-tu-la;” thì không 
thê lĩnh hội hết được những ý nghĩa vi diệu từ 
những câu chuyện này. Người học Phật cần phải 
tuệ tr1 suy tư kỹ lưỡng những bài kinh tường thuật 
những cuộc chiến đấu siêu hình, nhờ vậy mới có 
thể nhận thức được mỗi bài kinh là một bài học có 
giá trị thiết thực giúp cho sự tu tập thoát khổ của 
mình. 


Hãy lấy bài kinh “Chư Thiên, Tăng Chỉ 4, 
Chương 9, số 39, làm ví dụ. Trong phần đầu của 
bài kinh này đã mô tả ba lần A-tu-la chiến thắng 
chư Thiên. Riêng trong lần cuối cùng có sự khác 
biệt: 


“.. Lần thứ ba, này các Tỷ-kheo, chư Thiên 
đánh với các Asura. Lân thứ ba, này các Tỷ-kheo, 


120 


Bốn thế giới siêu hình 


các Ásura lại thắng trận, chự Thiên bại trận. Này 
các Tỷ-kheo, chư Thiên thát trận sợ hãi bỏ chạy 
vào thành phô chự Thiên. 


Và này các Tỷ-kheo, chư Thiên đi vào trong 
thành của chư Thiên suy nghĩ như sau: "Nay ta 
hãy đi đến chỗ ẩn núu của những người sợ hãi. 
Hiện nay chúng ta sống với chúng ta, không có 
Øì phải làm với các Ásura ”. 


Này các Tỷ-kheo, các sura cũng suy nghĩ 
như sau: "Nay chư Thiên đã đi đến chỗ ẩn náu 
của những người sợ hãi. Hiện nay chúng sống với 
chúng nó, không có gì phải làm với chúng ta. ” 
LI.9.39.6] 


Người học Phật khi đã biết tuệ tri một thân 
làm thiện cũng là một thân chư Thiên, thì cũng 
phải tuệ tri một lời nói thiện là lời chư Thiên, một 
ý nghĩ thiện là ý niệm chư Thiên. Cũng vậy, khi 
đã tuệ tri một thân làm điều bắt thiện như một thân 
Dạ-xoa, hoặc A-tu-la; thì một lời nói bất thiện 
cũng là lời của Dạ-xoa, lời của A-tu-la; và một ý 
nghĩ bất thiện cũng là ý nệm Dạ-xoa, hoặc ý niệm 
A-tu-la. Nhờ biết tuệ tri như vậy người học Phật 
mới có thể thấu hiểu được ý nghĩa bài kinh trên. 


121 


Bốn thế giới siêu hình 


Thật vậy, muốn chiến thắng chính mình và 
giải thoát khổ đau, con người phải tiến tới từng 
bước hoàn thiện bản thân mình. Trong quá trình 
đó, việc thanh lọc tâm để đạt được tâm thanh tịnh 
cũng là quá trình của biết bao cuộc chiến tranh 
tâm ý giữa một bên là niệm thiện và một bên là 
niệm bắt thiện. 


Niệm thiện có hùng mạnh mới chiến thắng 
được niệm ác-bắt thiện, mới giúp tâm thanh tịnh 
được. Ngược lại để cho niệm ác-bất thiện lớn 
mạnh tiêu diệt niệm thiện, thì cuộc đời tu hành 
xem như thất bại. 


Muốn niệm thiện vững mạnh đủ sức chiến 
thắng niệm ác-bắt thiện, người tu sĩ phải biết dựa 
vào những thành trì kiên cố của mình. Hai trong 
số những thành trì vững vàng đó chính là pháp 
Tàm (xấu hồ) và pháp Quý (sợ hãi): 


- “Vi như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì 
biên địa của vua có một con đường thông hào, vừa 
sâu và rộng để bảo vệ những người ở trong thành 
và để chống cự những người bên ngoài. 


Củng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có 
lòng xấu hỗ. Vị ấy xấu hỗ vì thân làm ác, vì 


122 


Bốn thế giới siêu hình 


miệng nói ác, vì ý nghĩ ác. Vị ấy xấu hỗ vì bị rơi 
vào các ác, bất thiện pháp. Lấy xấu hồ làm con 
đường thông hào, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử 
từ bỏ bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập 
không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ hai này, vị ấy được thành tựu. 


Vĩ như, này các Tỷ-kheo, trong thành trì biên 
địa của vua có một con đường đi vòng chung 
quanh, vừa cao vừa rộng để bảo vệ những người 
ở trong thành và để chống cự những người bên 
ngoài. 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tử có 
lòng sợ hãi, sợ hãi vì thân làm ác, vì niệng nói 
ác, vì ý nghĩ ác. Vị ấy sợ hãi vì bị rơi vào các ác, 
bắt thiện pháp. Lấy sợ hãi làm con đường đi 
vòng xung quanh, này các Tỷ-kheo, Thánh đệ tứ 
từ bó bất thiện, tu tập thiện, từ bỏ có tội, tu tập 
không tội, gìn giữ tự thân thanh tịnh. Với diệu 
pháp thứ ba này, vị ấy được thành tựu ” (Bài kinh 
Thành Trì, TC3, C7, số 63, tr.426-36 = [I.7.63.17- 
18] 


- “Do vậy, này các Tỷ-kheo, cần phải học tập 


như sau: "Chúng ta phải sợ hãi đối với tội có kết 
quả hiện tại. Chúng ta phải sợ hãi đổi với tội có 


123 


Bốn thế giới siêu hình 


kết quả trong đời sau. Chúng ta phải tránh xa các 
lội. Chúng ta phải thấy rõ sự nguy hiểm của các 
tội”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, các Thấy cần 
phải học tập. 


Đối với ai tránh xa các tội, này các Tỷ-kheo, 
dỗi với ai thấp HỖ Sự Hguy hiểm của các tội, thời 
được chờ đợi rằng người ấy sẽ được giải thoát 
tất cả tội.” (TC1, C2, phẩm Hình Phạt, tr.9ó = 
[I.2.I]) 


Nếu một người tu sĩ không ở trong thành trì 
của Tàm Quý, không biết xấu hồ và sợ hãi trước 
những điều đáng xấu hỗ và sợ hãi, để rồi rời bỏ 
thành trì của giới hạnh, của sự hộ trì các căn, của 
chánh niệm tỉnh giác, thì đương nhiên các niệm 
A-tu-la bất thiện trong tâm của vị ấy sẽ lớn mạnh 
và chiến thắng những niệm thiện chư Thiên. Sớm 
muộn øì vị tu sĩ này cũng sẽ trở thành buông lung 
phóng dật và đi đến thối đọa, đây là điều hết sức 
dễ hiểu. 


Ngược lại, vị Tỳ-khưu phải biết sợ hãi trước 
những điều đáng phải sợ hãi, họ phải sợ hãi những 
thân-miệng-ý độc ác, phải sợ hãi sự vô minh ngu 
dốt, phải sợ hãi nhân quả bất thiện, phải sợ hãi 
nghiệp báo luân hồi; phải biết dựa vào bức thành 


124 


Bốn thế giới siêu hình 


trì của Tàm Quý cùng với Pháp và Luật của Thế 
Tôn, nhờ vậy vị ấy mới có thể làm lớn mạnh các 
niệm thiện chư Thiên để chiến thắng các niệm ác 
A-tu-la trong tâm mình. 


Thậm chí cho dù con người có là “cây sậy biết 
tư tưởng” như Pascal mặc cảm, hoặc yêu đuối như 
con chim cút chăng nữa, nhưng nếu biết vững trú 
trong đúng phương xứ của mình, họ vẫn có thê 
khiến cho con chim ưng ác ma phải bê ngực thất 
bại (Xem thêm bài kinh Con Chim Ưng (S.v,146 
= [Ve.2.6]). 


Rõ ràng, với những ai muốn tìm kiếm sự minh 
triết để đi tới giải thoát, họ không thể xem thường 
những cuộc chiến tranh siêu hình như thế này. 
Thậm chí, không tuệ tri được những diệu-pháp- 
siêu-hình như trên, họ còn có thể phát cuồng khi 
suy tư về những vấn đề phù phiếm của thế gian, 
hoặc khi nghe người khác nói vê diệu pháp nhưng 
họ không sao hiểu nổi, không sao tin nổi, giống 
như điều mà bài kinh “Tư Duy' đã mô tả: 


“Một thời, Thể Tôn trụ ở Rajagaha (Vương 
X4) tại Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. 


Tại đấy, Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: 


125 


Bốn thế giới siêu hình 


-- Thuở trước, này các Tỷ-kheo, một người đi 
ra khỏi Vương Xá, nghĩ rằng: "Ta sẽ suy tư về thể 
giới”, và người ấy đi đến hồ sen Sumãgadhã; sau 
khi đến, ngồi trên bờ hô Sumägadhä và suy tư về 
thể giới. 


Này các Tỷ-kheo, người ấy trên bờ hỗ 
Sưnngadhä thấy một đoàn quân với bỗn loại binh 
chúng (voi, ngựa, xe, bộ binh) đi vào trong một 
Củ SGH; thấy vậy, người ấy nghĩ: "Có lễ ta phái 
cuồng! Có lẽ ta điên loạn! Nay ta thấy một điểu 
không thể có ở đời". 


... Này các Tỷ-kheo, điều mà người ấy đã thấy 
là có thật, không phải không thật. Thuở xưa, này 
các Tỷ-kheo, chư Thiên và loài Asurä (A-tu-la) 
giàn trận để khai chiến. Và này các Tỷ-kheo, 
trong trận chiến ấy, chư Thiên thắng trận, các 
Asura bại trận. Các Asura bại trận, này các Tỷ- 
kheo, hoảng hốt đi vào thành Asurã ngang qua củ 
sen vì quá sợ hãi chự Thiên ” (S.v,.446 = 
[Ve.4.41]) 


Những ai đã quay lưng với kinh điển Nikãya, 
hoặc phủ nhận mọi TGSH, hoặc chỉ hiểu kinh tạng 
Nikãya bằng tưởng tri phàm tục của mình, thời 
làm sao có thể lãnh hội được điều có thật 100% 


126 


Bốn thế giới siêu hình 


này, làm sao có duyên may thực chứng được sự 
thật “siêu hình” 100% này. Và cho dù họ có nghe 
được người khác thấy chăng nữa, họ cũng không 
dám tin. Vì sao? 


Vì cứ mang một đồng vọng tưởng “tâm viên, 
ý mã” rối bời bắt trị, thời làm sao họ hiểu được do 
đâu niệm chư Thiên lại thắng được niệm ác A-tu- 
la? Làm sao họ hiểu được thế nào là phải “tuệ tri 
củ sen là củ sen,” và vì sao chỉ có “pháp củ sen” 
này mới có thê khiến cả lũ A-tu-la biến mất, và 
còn “nuốt” được cả một đoàn quân với bốn loại 
binh chủng của voI, ngựa, xe và bộ bình? 


Không thọ trì đúng chánh Kinh chánh Pháp, 
hoặc phủ nhận mọi TGSH, hoặc không tuệ tri 
được “TGSH là TGSH,' thời làm sao biết được có 
lúc “củ sen' lại biến thành cả một toà cung điện 
Vejayanta Tối thắng với những cấu trúc hết sức 
kỳ diệu và cũng hết sức cụ thể, ngay cho dù nó đã 
bị nhận vơ bởi một ông Thiên chủ Sakka ba hoa. 


Trong Tiểu kinh Đoạn Tận Ái, thiên chủ 
Sakka đã khoe khoang vờ vịt về Tối Thắng Điện 
với ngài Mục Kiền Liên: “Này Thiện hữu 
Moggalläna, trong trận chiến này, chư Thiên 
thắng chúng Asurä bại Này thiện hữu 


127 


Bốn thế giới siêu hình 


Moggallãna, sau khi thắng trận chiễn ấy và nhân 
dịp thắng trận, chúng tôi, sau khi trở về, cho xây 
dựng một lâu đài tên là Vejayamta (Tối Thắng 
Điện). 


Này Thiện hữu Moggalana lâu đài 
Vejayanta có đến một trăm vọng tháp, trong mỗi 
vọng tháp có báy ngôi nhà có hình tam giác, 
trong mỗi nhà tam giác có bảy tiên nữ, và mỗi 
tiên nữ có đến bảy thị nữ. Này thiện hữu 
Moggalläna, Thiện hữu có muốn xem những điễu 
khả ái của lâu đài Vejayanta không?” (TBI, số 
37 =[Sd.1.5) 


Những ai mang danh Phật tử nhưng không coI 
trọng kinh Nikãya hoặc phủ nhận mọi TGSH có 
muốn thấy những điều khả ái của lâu đài 
Vejayanta không? Nếu muốn, họ hãy thanh tịnh 
giới hạnh, hãy từ bỏ những nhận thức hạn hẹp 
nhưng đầy kiêu mạn của mình để đọc kỹ lại bài 
kinh này và suy ngẫm tự hỏi xem vì sao chỉ khi 
chư Thiên chiến thắng được các A-tu-la, chư 
Thiên mới có thê xây dựng và thể nhập được vào 
toà Tối Thắng Điện - Vejayanta? 


Con số một trăm vọng tháp tượng trưng cho 
điều gì? Vì sao môi vọng tháp lại có bảy ngôi nhà? 


128 


Bốn thế giới siêu hình 


Tại sao mỗi ngôi nhà lại có hình tam giác mà 
không là tứ giác, bát giác? Tại sao mỗi ngôi nhà 
tam giác chỉ có bảy tiên nữ và tại sao mỗi tiên nữ 
chỉ có bảy thị nữ mà không là bảy mươi, bảy trăm, 
vô lượng tiên nữ, thị nữ như các kinh văn ngụy tạo 
thường hay phóng đại một cách vô nghĩa? 


Hơn thế nữa, họ còn phải học tập sự cảnh giác 
của ngài Mục Kiên Liên trước những kẻ học lóm 
Phật pháp mà kinh Nikãya gọi đích danh là những 
“kẻ ăn cắp pháp.” Những “ông thần này học lóm 
Chánh pháp chỉ với mục đích kiếm danh, kiếm lợi; 
chính vì thế họ cũng có thể nói rất trôi chảy những 
danh từ của Phật giáo, thế nhưng họ lại “sống 
phóng dật một cách quá đáng. 


Hăn nhiên Chánh pháp không bao giờ tồn tại 
thực sự nơi những kẻ phá giới bẻ luật như thế này. 
Nếu ngài Mục Kiền Liên chỉ xác tín lời Phật khi 
đã trở về hỏi chính Đức Phật, thời những người 
con Phật cũng phải biết trở về với những lời dạy 
đích thực của Đức Thế Tôn trong kinh tạng 
Nikãya cấp I. Không tuân thủ theo nguyên tặc 
này, trước sau gì những người học Phật cũng sẽ 
trở thành tín đồ của những ông “thần bịp.' 


129 


Bốn thế giới siêu hình 


Người học Phật chỉ cần tuệ tri được những 
điều này thôi, hắn cũng phải giật mình thán phục 
trước những “bí pháp siêu hình" trong kinh tạng 
Nikãya. Và họ cũng phải giật mình sợ hãi khi hiểu 
ra rằng: những hệ luy từ những cuộc chiến tranh 
siêu hình khốc liệt nào phải chỉ có ở trên trời! 


Chính vì vậy, không thanh tịnh giới hạnh, 
không thọ trì đúng chánh Kinh, chánh Pháp thì cả 
một đời “tâm viên, ý mã” vẫn cứ hoàn “tâm viên, 
ý mã; suốt cuộc đời thực hành thiền định nhưng 
tham-sân-s¡ vẫn cứ hoàn tham-sân-si. Nếu không 
thì cũng chỉ tinh tấn được một thời gian đầu, để 
rồi sau đó sớm đầu hàng A-tu-la, chấp nhận “Nhất 
niên Phật tại tiền. Nhị niên Phật thăng thiên. Tam 
niên bất kiến Phật.” 


Nguy hiểm hơn, trong thực tế, không phải là 
đã không có những người vì tin theo tà kinh, thực 
hành theo tà pháp nên đã phát cuồng thực sự, vô 
tư tung vãi biết bao những hành vi ngược ngạo 
cùng những lời phán truyền nửa mê nửa tỉnh của 
mình. Thế nhưng, khốn khổ thay, lại có không ít 
người tin rằng chúng mới thực sự là những giá trị 
“cao siêu mầu nhiệm' (!?) 


130 


Bốn thế giới siêu hình 


Cuộc chiến tranh siêu hình khốc liệt giữa chư 
Thiên và A-tu-la vẫn còn đang tiếp diễn khôn 
cùng, và vì vậy không thể lường hết được cái giá 
phải trả cho sự quay lưng với Chánh Pháp. 


4.5 Thiên đàng và Địa ngục: hai ngã đường 
tự chọn 


Trong bài kinh Sangarava khi thanh niên Bà- 
la-môn Sangärava hỏi Đức Thê Tôn về chư Thiên, 
Ngài đã trả lời một cách xác quyêt rõ ràng. 


“... Khi nghe nói vậy, thanh niên Bà-la-môn 
Sangarava bạch Thê Tôn: 


-- Thật sự, sự tỉnh cân của tôn giả ŒGoftama là 
trung kiên (atthita). Thật sự, sự tỉnh cần của tôn 
giả Gotama là sự tỉnh cần của các bậc Chân nhân 
(Sappurisa), một bác như là 4-la-hán, Chánh 
Đăng Giác. Thưa Tôn giả Gotama, có các chư 
Thiên không? 


-- Này Bhãradvdja, Ta được biết một cách 
chặc chăn có chự Thiên. 


-- Nhưng vì sao, thưa Tôn giả Gotama, khi 
được hỏi có các chư Thiên không, lại nói: "Này 


131 


Bốn thế giới siêu hình 


Bharadvw-ja, Ta được biết một cách chắc chắn có 
chư Thiên” Sự việc là như vậy, thưa Tôn giả 
Goftama, thì có phải là hư ngôn, vọng ngữ không? 


-- Này Bharavdja, nếu khi được hỏi: "Có chư 
Thiên không?”; cân phải đáp: "Có chư Thiên”; 
nhưng lại đáp: "Chắc chắn Ta được biết có chư 
Thiên ”. Như vậy, một người có trí đi đến kết luận 
không có gì nghỉ ngờ nữa, là có chư Thiên. 


-- Nhưng vì sao Tôn giả Gotama không giải 
thích như vậy cho con từ khi băt đâu? 


—- Này Bharadvdja, như vậy đã được lớn tiếng 
chấp nhận ở đời tức là có chư Thiên.” (Trung 
Bộ 3, kinh sô 100 = [So.32]) 


Rõ ràng thanh niên Bà-la-môn Bhaãradväja đã 
không có trí nên mới nghi ngờ hỏi lại! Còn người 
học Phật căn cứ vào thực tế khách quan và nhận 
thức theo Pháp Môn Căn Bản, hắn cũng phải đ 
đến kết luận không có gì nghỉ ngờ nữa, là có chư 
Thiên, ` đồng thời cũng cần ?ớn điếng chấp nhận 
ở đời tức là có chư Thiên. ` Có chư Thiên thì phải 
có thế giới chư Thiên. Có thế giới chư Thiên là có 
Thiên đàng. 


132 


Bốn thế giới siêu hình 


Thật khó có thể quả quyết trong vũ trụ bao la 
với hàng ức tỉ ngôi sao kia chắc chắn không thể 
có một thế giới nào khác ngoài trái đất. Điều này 
càng khó khăng định hơn với một vũ trụ mở rộng 

vô hạn, không biên giới. Còn nếu vũ trụ có biên 
giới, vậy ngoài biên giới ấy là gì? Ai dám chắc nó 
hoàn toàn trồng rỗng? Chứng minh? (Vả lại đã là 
TGSH thì làm sao thấy được bằng kính viễn 
vọng?) 


Những ai chấp chặt vào thế giới hữu hình, phủ 
nhận không có Thiên đàng, hăn phải cân nhắc 
trước những câu hỏi hữu hình nêu trên. Và ngay 
cho dù họ không tin có Thiên đàng ở trên trời, thì 
ít nhất họ cũng phải thừa nhận rằng: ngay trên trái 
đất này có những nơi khung cảnh thật tuyệt vời, 
sang trọng tiện nghi bậc nhất, đến độ chỉ cần nhìn 
vào những tâm hình của chúng thôi nhiều người 
trong số họ đã phải thốt lên “Quả là thiên đàng hạ 
giới!” 

Thiên đàng hạ giới ấy không phải ai cũng đến 
được, không phải muốn là hưởng được, mà phải 
có những điều kiện nhất định. 

Thật vậy, ngay cho dù những người đang được 


sống giữa cái thế giới đệ nhất ấy, nhưng nếu tâm 


133 


Bốn thế giới siêu hình 


của họ tràn ngập tham lam, sân hận, si mê thì ngay 
tức khắc Thiên đàng biến mất; thay vào đó là một 
cối tục luy với đây dẫy khổ đau vì những tranh 
giành, ganh ty, đỗ ky, hận thù; thậm chí có nhiều 
người còn phải trốn chạy nó bằng cái chết của 
chính mình. 


Ngược lại với những ai không tin có Thiên 
đàng trên trời nhưng đã từng được sống trong 
những môi trường tuyệt hảo ấy, và đã tận hưởng 
nó trong một trạng thái thân tâm an lạc, không 
tham-sân-s1; nhờ vậy những người này sẽ có dịp 
hiểu được thế nảo là sự “tuệ tri Thiên đàng là 
Thiên đàng.” 


Và nếu họ vẫn duy trì được thân tâm an lạc 
không có tham-sân-si, dù họ có phải “trở xuống” 
cõi đời trần tục này, họ vẫn thấy cuộc sông của 
mình an vui thanh thản. Với sự thanh thản ây, họ 
sẽ nghiệm ra rằng: quả thật cuộc sông không 
tham, không sân, không s1 mới chính là thiên đàng 
thực sự ngay giữa thế gian này. 

Riêng đối với những ai tin Thiên đàng có thật 
ở trên các tầng trời, họ càng phải thận trọng nhiều 


hơn, càng phải suy tư cân nhắc kỹ lưỡng hơn để 
thây rõ con đường dân đên Thiên đàng. Nêu 


134 


Bốn thế giới siêu hình 


không, họ sẽ bị lạc vào những hành tinh chết, hoặc 
bị cuốn hút vào những “lỗ đen” mịt mù, hoặc bị 
rơi vào cạm bẫy của những “thiên đàng ảo” do kẻ 
khác vẽ ra để rồi gây hại cho mình và khổ những 
người chung quanh. 


Một Thiên đàng thực sự phải là nơi lý tưởng 
theo mọi khía cạnh, chính vì thế nó càng cao siêu 
vi diệu bao nhiêu thì ở đó sự công bằng và quy 
luật nhân quả càng phải thể hiện cụ thê bấy nhiêu. 
Làm sao có một Thiên đàng hiện hữu với đầy dẫy 
tham - sân - si? Làm sao có thể có một Thiên đàng 
thực sự nếu ở đó chứa chấp cả những “hung thần? 
của loạn luân, trộm cướp, gian trá, giết người, diệt 
chủng? 


Do vậy, một Thiên đảng thực sự chính là nơi 
chỉ có những hành nghiệp thiện mới đến được, và 
nó là kết quả tất nhiên của một thân biết làm thiện, 
miệng biết nói thiện, ý nghĩ biết nghĩ thiện. Cho 
nên, việc con người có thê được sanh lên Thiên 
đàng hay không là do chính nghiệp thiện của 
người ấy quy định chứ không do bất kỳ một ai 
khác. 


Một người biết tin như vậy sẽ phải tích cực 
hướng thân-miệng-ÿ của mình theo chiêu thiện 


lS) 


Bốn thế giới siêu hình 


lành để mong có được sanh thú an lạc đời sau. 
Ngay hiện tại họ được những người trí tán thán, 
và khi thân hoại mạng chung họ cũng được tái 
sanh vào cõi thiện lành. Mọi người đều biết tin 
như vậy, thực hành theo như vậy thì thế gian này 
đã là Thiên đàng hạ giới từ lâu rồi! 


Tin Thiên đàng có thật thời cũng phải tin địa 
ngục có thật! Nếu không có Thiên đàng và địa 
ngục, thử hỏi một người suốt đời làm thiện và một 
kẻ suốt đời làm ác, cả hai cuối đời chết là hết 
chuyện, sạch trơn không phân biệt; thời còn ai 
muốn tích thiện, còn ai biết sợ ác? Thế giới này 
làm sao trở nên lương thiện được? Tri kiến phủ 
định như vậy có lợi ích gì cho con người? Công 
bằng và đạo lý thể hiện như thế nào đây? Phải 
chăng vì không tin có Thiên đàng nên đứng trước 
những việc thiện đáng làm con người lại quay 
lưng hờ hững? Phải chăng vì không biết sợ hãi địa 
ngục nên đứng trước cám dỗ hoặc hận thù con 
người dễ gây tội ác hơn? 

Rõ ràng, có Thiên đàng và có địa ngục mới 
giải đáp thoả đáng bài toán thiện - ác trong cái thế 
giới hữu hình này. 


136 


Bốn thế giới siêu hình 


Mà nói đến hữu hình, nào ai dám quả quyết 
rằng bên trong những “lỗ đen' thâm u của vũ trụ 
kia chỉ toàn một khoảng hư không trống rỗng? 
Những “địa ngục đen' ấy hút được cả ánh sáng thì 
chúng cũng hút được cả những linh hồn tội lỗi, 
giam giữ và trừng phạt theo đúng với sự công 
bằng và quy luật nhân quả. Niềm tin như vậy có 
hợp lý không và có lợi ích không cho xã hội loài 
người? 


Nhưng quan trọng hơn là phải thấy rõ con 
đường dẫn đến địa ngục và hiểu rõ bản chất của 
địa ngục mới tin địa ngục là có thật. Địa ngục là 
đối trọng hoàn toàn trái ngược với Thiên đàng, vì 
vậy con đường dẫn đến địa ngục chính là đạo lộ 
của một thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác. 


Địa ngục chính là các trạng thái khô đau khốc 
liệt mà các chúng sanh phải chịu đựng đề trả nợ 
các ác nghiệp do chính họ đã gây ra, chứ không 
phải do một ai bắt họ vào đó. Và cần øì phải xuông 
âm phủ mới thấy được những khổ đau khốc liệt, 
mọi người chỉ cần quán sát cõi Ta Ba này, cũng 
thấy được ngay thôi! 


Nhìn vào luật pháp thế gian cũng biết: một kẻ 
diệt chủng bị bắt vào tù, bị bó hẹp trong cuộc sống 


137 


Bốn thế giới siêu hình 


bất như ý đề chờ công lý phán xử, đó là “địa ngục 
trần gian” sơ khởi dành cho y. Thế nhưng, với luật 
nhân quả bấy nhiêu chưa đủ, kẻ ác nhân còn phải 
chịu khổ đau trong cõi “địa ngục sau trần gian” 
dưới hình thức nghiệp báo luân hồi nữa. 


Bởi lẽ, kẻ ác nhân phải gánh chịu tất cả những 
khổ đau của những người thân của nạn nhân khi 
họ mất đi người thân yêu của mình. Sự công bằng 
của luật nhân quả không bỏ sót bất cứ điều gì, và 
lưới trời tuy thưa nhưng thật khó thoát! 


Nếu tất cả mọi người đều ý thức được điều 
trên và cô găng làm thiện, nói thiện, nghĩ thiện để 
được tái sanh lên Thiên đàng, và đồng thời cũng 
tin rằng địa ngục là có thực và sợ hãi không dám 
tạo nên những nghiệp ác, thì thế gian này còn đâu 
chiến tranh chém giết, còn đâu phản bội lọc lừa, 
còn đâu hoang đàng trụy lạc? 


Quả là lợi bất cập hại nếu như mọi người đều 
không tin có Thiên đàng và không sợ hãi địa ngục. 
Thế nhưng tin tưởng sai lầm vào những Thiên 
đàng ảo và những địa ngục tưởng cũng nguy hiểm 
không kém. Do vậy không phải bất cứ Thiên đàng 
nảo, địa ngục nào cũng được những người trí chấp 
nhận. 


138 


Bốn thế giới siêu hình 


Một ông vua tự ý bắt tất cả những người thiện 
lành vào tù, và cho những kẻ loạn luân, diệt chủng 
vào cung của mình chỉ vì họ theo hay không theo 
mình, ông vua này có biết thực hành theo chánh 
đạo? Một Phạm Thiên không biết đạo đức nhân 
quả nhân bản, cũng hành xử như thế, phải chăng 
là vị Phạm Thiên do tưởng tạo thành? 


Ngay trong thực tế cũng đã có nhiều người chỉ 
vì tin theo những thiên đàng ảo nên rủ nhau tự sát 
tập thể, còn các cô gái ngây thơ phải hiến mình 
cho những kẻ lừa bịp. Thậm chí có người còn sẵn 
sàng tiêu diệt cả những người lương thiện để mở 
rộng đường lên thiên đàng cho mình. Nếu mình 
không muốn kẻ khác nhân danh thiên đường của 
họ chém giết những người thân của mình, vậy tại 
sao lại nhân danh thiên đường của mình đi chém 
giết những người khác? Đã gọi là thiên đường thì 
nó phải tràn ngập yêu thương, công bằng và lý trí 
chứ? 


Chính vì thế, hoàn toàn không tin có Thiên 
đàng và địa ngục là một cực đoan có hại, nhưng 
tin theo những Thiên đàng và địa ngục tà vạy lại 
là một cực đoan có hại thứ hai, nguy hiểm không 
kém. Rốt cuộc chỉ có Thiên đàng - địa ngục của 


139 


Bốn thế giới siêu hình 


quy luật nhân quả mới đáng để những người hiền 
trí tin theo và thực hành. 


“. V† rằng này Ẩnanda, Ta đã tuyên bố một 
cách dứt khoát rằng, thân làm ác, miệng nỏi ác, ý 
nghĩ ác là điều không nên làm. Nếu làm những 
điều không nên làm áy, thời có những nguy hại 
như sau được chờ đợi: Tự mình chê trách mình; 
sau khi được biết, kẻ trí chê trách, tiếng ác đôn 
xa, bị mê ám khi mạng chung; sau khi thân hoại 
mạng chung, bị sanh vào cối dữ, ác thú, dọa xứ, 
địa ngục. 


Vì thế, này Ananda, Ta đã tuyên bố một cách 
di khoát răng, thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ 
ác là điều không nên làm. Nếu làm những điêu 
không nên làm áy, thời có những nguy hại như vậy 
được chờ đợi. 


.. - V? rằng này Änanda, Ta đã tuyên bố một 
cách dứt khoát răng, thân làm thiện, miệng nói 
thiện, ý nghĩ thiện là điểu nên làm. Nếu làm những 
điều nên làm ấy, thời có những lợi ích như sau 
được chờ đợi: Tự mình không chê trách mình; 
sau khi được biết, kẻ trí tán thán, tiếng lành đồn 
xa, không bị mê ám khi mạng chung; sau khi 


140 


Bốn thế giới siêu hình 


thân hoại mạng chung, được sanh vào cõi 
Thiện, cõi Trời, cối đời này. 


Vì thế, này Ẩnanda, Ta đã tuyên bố một cách 
dứt khoát rằng, thân làm thiện, miệng nỏi thiện, ý 
nghĩ thiện là điều nên làm. Nếu làm những điêu 
nên làm ấy, thời có những lợi ích như vậy được 
chờ đợi” (bài kinh Các Sức Mạnh, TCI, C2 = 
LI.2.2.8]). 


Do vậy, nếu có ai hỏi tác giả bài này: “Có tin 
Thiên đàng không? Có tin địa ngục không? Từ 
sự nhận thức khách quan và từ đáy lòng mình, 
người viết khăng định răng: “Tôi tin một cách 
chắc chăn có Thiên đàng, có địa ngục, và có cả 
quy luật nhân quả cho mỗi người tự lựa chọn.) 


4.6 Những tế đàn cứu chuộc 


Đến đây, người học Phật dù tưởng tri hay tuệ 
tri cũng cần phải thừa nhận rằng vấn đề TGSH là 
một tồn tại khách quan không nên tranh cãi. Tuy 
Vậy, có thể còn có một tồn tại khác nữa nếu chưa 
hiểu rõ sẽ gây ra thắc mắc, đó là việc người cư sĩ 
cần phải ứng xử như thế nào cho đúng pháp đối 
với những người thân đã khuất? 


141 


Bốn thế giới siêu hình 


Bài kinh “Bốn Nghiệp Công Đức' có liên hệ 
đến vấn đề này. Trong bài kinh này Đức Phật đã 
dạy cho cư sĩ Cấp Cô Độc bốn hành động cụ thê 
đối với tài sản mình kiếm được. Người cư sĩ phải 
biết sử dụng tải sản để thụ hưởng đúng cách nhằm 
đem lại lợi ích cho mình và cho người. 


Người cư sĩ phải dùng tài sản ấy để tự mình 
được an lạc, để giúp đỡ cho cha mẹ, cho vợ con, 
cho người làm công, cho bạn bè, biết bảo vệ tài 
sản thích đáng, hộ độ cho những người tu hành; 
và bên cạnh đó có hành động liên quan đến 
TGSH. Cụ thể là: 


“Với tài sản ấy, vị ấy tổ chức năm loại lễ hiển 
cúng, (1) hiền cúng cho bà con, (2) hiên cúng cho 


khách, (3) hiển cúng cho các vong linh quả khử, 
(4) hiến cúng cho vua (hay cho đất nước, PNGP), 


(5) hiển cúng cho chư Thiên. 


Này Gia chủ, đây là trường hợp thứ ba vị ấy 
đi đến được, đạt được sự hưởng thọ đúng phương 
xứ” (TC1, C4, sô 61 = [I.4.61]) 


Tê hiến cúng" ở đây được hiểu là các lễ đàn 


chân tế cứu giúp cho bà Con và mọi người; lễ cúng 
giỗ cho cha mẹ, ông bà, tô tiên để nhớ ơn những 


142 


Bốn thế giới siêu hình 


người đã khuất; lễ hiển . cúng đóng góp tài sản cho 
quốc gia dân tộc; và lễ tưởng niệm các bậc tiền 
nhân có công với đất nước, với nhân loại. 


Riêng lễ hiến cúng cho vong linh quá khứ đối 
với người thân, người học Phật cần thực hành cho 
đúng với chánh pháp để mang lại phước lành tốt 
nhất cho người quá cố lẫn người hiến cúng. 
Đương thời Phật, Bà-la-môn JãnussonT đã hỏi 
Đức Thế Tôn vẻ vấn đề này: 


“ Thưa lôn giả Gotama, chúng tôi Bả-la- 
môn, cho bồ thí, làm các lễ cúng cho người chết. 
Mong rằng, bố thí này cho bà con huyết thống đã 
chết được lợi ích! Mong rằng các bà con huyết 
thống đã chết, thọ hưởng bồ thí này! Thưa Tôn giả 
Gotama, bố thi có lợi ích gì cho các bà con huyết 
thống đã chết không? Các bà con huyết thông đã 
chết có được thọ hưởng bố thí ấy hay không? 


- Này Bà-la-môn, nễu có tương ưng xứ, thời 
có lợi ích, không có lợi ích nếu không có tương 
ưng xứ.” (TC5, C10, bài kinh Jãnussoni, số 177 
= [L.10.177]). 


Trong bài kinh này Đức Phật đã giải thích rất 
rõ thê nào là tương ưng xứ đem lại lợi ích và 


143 


Bốn thế giới siêu hình 


không tương ưng xứ không đem lại lợi ích, người 
học Phật cân đọc kỹ đê thực hành cho đúng. 


Ở đây chỉ nêu thêm vài chỉ tiết, thông thường 
theo suy nghĩ của Bà-la-môn JãanussonT và của 
nhiều người khác, con cháu người quá cố chỉ cần 
bày mâm cao cỗ đầy, nhang đèn tươm tất rồi mời 
thầy cúng đến tụng kinh, thỉnh mời người đã khuất 
về thọ hưởng là được. 


Thật ra không có đơn giản như vậy, bởi lẽ 
những chúng sanh vô hình trong TGSH không có 
các căn mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tương ứng như thế 
giới hữu hình, do vậy họ không thể thụ hưởng 
được những vật phẩm cúng dường bằng vật chất. 
Vì thế với mâm cao cỗ đầy thì chỉ có người còn 
sống hoặc các chúng sanh hữu hình thọ hưởng 
được mà thôi. 


Còn chuyện đốt vàng mã lại càng vô lý. Hình 
thức này chắng khác nào việc hối lộ các thân linh. 
Không có gì xúc phạm đến các bậc thần thánh 
thanh tịnh cho bằng việc này. Nếu ông thần nảo 
dám nhận hối lộ của người trần để phù hộ cho họ, 
thì vị thần tối cao đã trừng trị ông thần tha hoá này 
trước nhất. Thần linh còn không dám nhận sự 


144 


Bốn thế giới siêu hình 


cúng dường phi pháp, người âm trong TGSH lại 
càng không dám. 


Chính vì thế những người còn sống muốn 
người thân đã khuất hưởng được sự hiến cúng, họ 
phải biết biến sự hiễn cúng trở thành những giá trị 
công đức siêu hình đúng pháp thì người quá cố 
mới thọ nhận được. Chỉ có những công đức siêu 
hình đúng pháp mới tương ưng xứ với TGSH và 
đem lại lợi ích cho người cúng lẫn người thọ nhận. 


Cụ thê là người còn sống phải biết tổ chức các 
lễ đàn đúng pháp. Tế đàn đúng pháp phải hội đủ 
ba yêu cầu chính: thứ nhất vật phẩm tế đàn phải 
được tạo ra từ sự lương thiện, thứ hai không có sắt 
sanh và thứ ba cần bồ thí cúng dường cho những 
người có nhu cầu chính đáng. Ví dụ bố thí thức ăn 
cho những người thiếu đói; áo mặc, sách vở cho 
trẻ em nghèo, thuốc men cho người bệnh, bốn vật 
dụng cho tu sĩ... (Tham khảo hai Phẩm Bồ thí, 
Kinh Tăng Chi, Chương 2 + Chương 8, = [I.2B + 
I.8B], và [I.4.39/40]) 


Nhờ biết thực hiện các tế đàn đúng pháp như 
trên, nên người sống mới có thê biến những đồ 
hiến cúng vật chất thành các giá trị công đức siêu 
hình, nhờ vậy mới có thê hồi hướng các công đức 


145 


Bốn thế giới siêu hình 


này cho người đã khuất trong các cõi tương ứng 
và những vị này mới thọ nhận được. 


Những tế đàn này được gọi là đúng pháp vì 
đem lại nhiêu lợi ích cụ thê cho nhiêu phía: 


1. Người hiến cúng với những vật phâm đúng 
pháp, không sát sanh và làm bồ thí từ thiện giúp 
đỡ cho nhiều người, vì vậy người hiến cúng đã tạo 
được công đức thực sự cho chính bản thân mình, 
đồng thời những người trí phải tán thán họ. 


2. Người hiến cúng đã nêu gương tốt cho mọi 
người và chính con cháu của người hiến cúng 
được dạy một bài học trực tiếp về đạo lý căn bản 
làm người: đạo lý nhân ái không giết hại chúng 
sanh, đạo lý biết nhớ ơn tiền nhân và đạo lý giúp 
đỡ cho mọi người. 


3. Những người bệnh, người thiếu đói, trẻ em 
nghẻo, người tu hành cũng nhận được những sự 
bô thí, cúng dường đúng pháp. 


4. Người đã khuất ở nơi phương xứ thích ú ứng 
cũng có thể thọ hưởng được những công đức hiến 
cúng tương ưng xứ đúng pháp này. Và dù người 
hiến cúng có chia bao nhiêu phước chăng nữa, họ 


14ó 


Bốn thế giới siêu hình 


cũng không mắt phước. Điều này giống như dù có 
bao nhiêu người môi lửa nhưng ngọn đuốc chính 
vẫn không vì thế tắt lửa. 


Thêm vào đó, còn có những tế đản kết quả lớn 
hơn, lợi ích lớn hơn đã được Đức Thế Tôn chỉ dạy 
trong bài kinh Kũtadanta (TrBI, số 5 = [So43]). 
Những người học Phật cần biết TỐ để thực hành 
cho đúng nhằm đem lại kết quả tốt nhất, lợi ích 
lớn nhất cho mình và cho người khác. Chính vì 
vậy, một tế đàn hiến cúng đúng pháp càng lớn bao 
nhiêu, càng đầy đủ ý nghĩa bao nhiêu, càng có 
nhiều phước báu bấy nhiêu. Đây mới thực sự là 
những tế đàn cứu chuộc cho mọi người. 


5. Kêt luận ba, bồn, năm, sáu phải 


Trên đây mới chỉ giới thiệu một số đặc điểm 
chính của TGSH trong kinh tạng Nikãya. Trong 
giới hạn một bài viết không thể nói hết được 
những giá trị thực tiễn cũng như những liệu pháp 
giúp diệt khô của những bài học siêu hình này. 
Người học Phật cần tự mình tìm hiểu thêm trong 
kinh tạng Nikãya để từng bước đi tới giải thoát. 


Bên cạnh đó, đề tránh những buộc ràng không 
đáng có, người học Phật cũng cần ghi nhớ rằng: 


147 


Bốn thế giới siêu hình 


vấn đề TGSH là một tồn tại khách quan, vì thế 
không nên mât thì giờ tranh luận chuyện có hay 
không có sự hiện hữu của chúng. 


Do vậy, nếu có một người chấp chặt vào thế 
giới hữu hình thuần thuý, tìm đến người học Phật 
và cô chứng minh răng chắc chăn không có 
TGSH. Đề tránh tranh cãi người học Phật có thể 
nói “Lành thay, không có TGSHI” 


Nếu người ấy chịu ngôi nghe, người học Phật 
có thể nói tiếp: 'Không lành sao được khi không 
có những TGSH không tuân theo quy luật nhân 
quả, không giúp diệt trừ tham-sân-s1, làm ác pháp 
tăng trưởng, thiện pháp suy giảm; gây hại cho 
mình, cho người, cho xã hội; và không có lợi cho 
mình, cho người, cho xã hội." 


Ngược lại, nếu có người thứ hai chấp chặt vào 
TGSH thuần tuý, tìm đến người học Phật và cô 
chứng minh rằng chắc chắn phải có TGSH. Để 
tránh tranh cãi người học Phật có thể nói “Lành 
thay, có TGSHI” 


Nếu người ấy chịu ngôi nghe, người học Phật 


có thể nói tiếp: “Không lành sao được khi có 
những TGSH tuân theo quy luật nhân quả, giúp 


148 


Bốn thế giới siêu hình 


diệt trừ tham-sân-s1, làm thiện pháp tăng trưởng, 
ác pháp suy giảm, không gây hại cho mình, cho 
người, cho xã hội; và có lợi cho mình, cho người, 
cho xã hội. 


Nếu có người thứ ba thấy vậy, la lên “Người 
Phật tử là ba phải!” Người học Phật chỉ cần đính 
chính thêm: “Lành thay, chúng tôi không chỉ có 
ba phải, mà còn bốn phải, năm phải, sáu phải nữa. 
Chúng là phải chứ có trái đầu mà không theo!” 


Nói xong, nhớ chắp tay nguyện cầu cho thế 
giới thái bình, cho mọi người an lạc. 


xg 


149 


Phân tích và tổng hợp 


PHẦN TÍCH VÀ TỎNG HỢP 


hai phương pháp tư duy quan trọng 
trong đạo Phật 


1. Tư duy phân tích 


Trong Phật pháp, phương pháp phân tích là 
một trong những phương pháp tư duy rất quan 
trọng, đã được Đức Thế Tôn nêu lên rất nhiều lần 
trong kinh tạng Nikãya và luật tạng Patimokkha 
(). Người học Phật nếu không biết vận dụng 
phương pháp nảy, sẽ đễ rơi vào lôi tư duy suy nghĩ 
một chiêu, hời hợt và phiến diện. Ngược lại, biết 
tư duy theo lối phân tích sẽ giúp cho nhận thức 
được toàn diện hơn, bao quát hơn và đầy đủ hơn. 


(1) Ghi chú: Các trích dẫn trong bài viết này từ Kinh tạng 
Nikãya dựa theo bản dịch của HT Thích Minh Châu, từ 
tạng Luật Patimokkha dựa theo bản dịch của Tỳ-kheo 
Indacanda - Nguyệt Thiên 


150 


Phân tích và tổng hợp 


Chính vì thế tư duy phân tích cũng là chủ trương 
trong Pháp và Luật của Đức Thê Tôn Thích Ca 
Mâu NI. 


Trong bài kinh Subha, Đức Phật đã nhiều lần 
nêu rõ Ngài chủ trương phân tích toàn diện chứ 
không phải nhận định một chiều như các Bà-la- 
môn đương thời. Một đoạn đối thoại tiêu biểu sau 
đây trong kinh Subha giữa Đức Thế Tôn và Subha 
đã nói lên điều này: 


“ Này thanh niên Bà-la-môn, ở đây, Ta chủ 
trương phán tích; ở đây, Ta không chủ trương 
nói một chiều... Cái gì tốt hơn cho họ, lời họ nói 
lên cần phải được phân tích, cân nhắc hay 
không cần phải phân tích, cân nhắc? 


-- Cân phải phân tích, cân nhắc, thưa Tôn giả 
Golama... 


-- bởi nói (của các Bà-la-môn. PN) được nói 


lên có phân tích, cân nhắc, hay không phân tích 
cân nhắc ? 


151 


Phân tích và tổng hợp 


-- Không phán tích, cán nhắc, thưa Tôn giả 
Œofama” (Trung Bộ 2, kinh sô 99 = [So.31]) (2) 


Còn trong tạng Luật, phương pháp phân tích 
thê hiện toàn diện từ đầu tới cuối; và được gọi là 
Thắng Luật, là Tăng thượng giới bổn Pãtimokkha: 


“2l... Trong trường hợp ấy điều gì gọi là 
Luật? Trong trường hợp ấy điễu gì gọi là Thắng 
Luật? 


— Sự quy định gọi là Luậi. Sự phân tích gọi là 
Thăng Luật. 


Trong trường hợp ấy điều gì gọi là giới bồn 
Patimokkha? Trong trường hợp áy điêu gì gọi là 
Tăng thượng giới bồn Pãtimokkha? 


— Sự quy định gọi là giới bốn Pãtimokkha. Sự 
phân tích gọi là Tăng thượng giới bổn 
Patimokkha” (Tạng Luật, Tập Yếu, I. Mười Sáu 
Phần Chính thuộc Phân Tích Giới Tỳ-khưu)” 


Thậm chí, trong Đại Kinh Nghiệp Phân Biệt 
Đức Thê Tôn đã khiên trách Tỳ-kheo Samiddhi, 


(2) Các ký hiệu trong ngoặc [...] là các trích dẫn tương 
đương theo hệ thông Chín tạng Thánh Kinh 


152 


Phân tích và tổng hợp 


vì vị này đã không biết trả lời theo cách phân tích 
để làm rõ việc du sĩ ngoại đạo Potaliputta cũng đã 
biết giả danh “như vây tôi nghe Phật thuyết” để cô 
tình xuyên tạc chánh pháp: 


“.- Này Ẩnanda, Ta chưa từng thấy du sĩ 
ngoại đạo Potaliputta, thời câu chuyện này từ đáy 
xảy ra? Này Ananda, câu hỏi đáng lý phải trả lời 
phân tích rố ràng cho du sĩ ngoại đạo 
Potaliputta, lại được kẻ ngu sỉ Samiddhi này trả 
lời theo một chiếu” (Trung Bộ 3, số 136 = 
[So.35]), 


Do vậy, người học Phật không hiểu và vận 
dụng phương pháp phân tích sẽ bị Đức Thế Tôn 
khiển trách như Samiddhi, không những thế họ 
khó có thê thọ trì đầy đủ chánh pháp như một hệ 
thống hoàn chỉnh. Bên cạnh đó, người biết tư duy 
theo chiều hướng phân tích sẽ tránh được những 
cách suy nghĩ phiến diện hời hợt, nên cũng tránh 
được những tranh cãi vô ích do tư duy không đầy 
đủ. 


Ngay trong thời Phật, cư sĩ Vajjiyamahita đã 
nhận thức được chủ trương phân tích của Đức 
Phật, cho nên ông đã không rơi vào bẫy của các 
du sĩ ngoại đạo, không những thế ông còn vạch rõ 


153 


Phân tích và tổng hợp 


Sự xuyên tạc âu trĩ của họ đề bảo vệ cho Chánh 
Pháp băng sự trình bày những quan niệm hợp lý 
và toàn diện hơn: 


“- Thưa các Tôn giả, Thế Tôn không chỉ trích 
mọi khổ hạnh, không nhất hướng bài bác, chống 
đối mọi khổ hạnh, mọi nếp sống kham khổ. Thưa 
các Tôn giả, Thể Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ 
trích, tán thản cải gì đảng tán thản. Thưa các Tôn 
giả, Thế Tôn chỉ trích cái gì đáng chỉ trích, tán 
thán cải gì đáng tán thản, như vậy Thể Tôn là 
người phân tích luận, không phải là người nhất 
hướng luận (nói một chiêu)” (TC4, C10, kinh số 
94 = [I.10.94]) 


«€ 


Sau đó ông đã được Đức Phật tán thán: “- 
Lành thay, lành thay, này Gia chủ, những kẻ ngu 
sỉ ấy thường thường cần phải được bác bỏ với sự 
khéo bác bỏ nhờ Chánh pháp... ”; và lẫy ông làm 
gương để nhắc nhở các Tỳ-kheo: “- Phàm Tỷ- 
kheo nào, đã lâu ngày với trần cấu ít trong Pháp 
và Luật này, vị ấy hãy như vậy bài bác các du sĩ 
ngoại đạo với sự khéo bài bác nhờ Chánh pháp, 
như Gia chủ Vajjiyamdhita đã làm. ` (Säd) 


Thêm vào đó, những Tỳ-kheo nào không thọ 
trì Kính - Luật và không năm vững tất cả các 


154 


Phân tích và tổng hợp 


phương pháp phân tích về ý nghĩa, phân tích về 
Pháp, phân tích về ngôn từ, phân tích về diễn giải 
và không quán xét tâm theo sự giải thoát, những 
Tỳ-kheo này sẽ không đủ tiêu chuẩn đề thảo luận 
cùng các Tỳ-kheo khác. Điều này đã được chính 
Đức Thế Tôn xác định trong Tạng Luật, Tập Yếu, 
phần thứ tám Giáo Giới Tỳ-khưu-ni, khi Tôn giả 
Upali thưa hỏi: 


(1206) — Bạch ngài, không nên thảo luận với 
vị fÈ khưu hội đủ bao nhiêu điêu kiện? 


„ — Này Upali, không nên thảo luận với vị 
t) khưu hội đủ năm điều kiện. Với năm (điêu 
kiện) gì? Là vị không thành đạt sự phân tích về 
ý nghĩa, là vị không thành đạt sự phân tích về 
Pháp, là vị không thành đạt sự phân tích về ngôn 
từ, là vị không thành đạt sự phân tích về diễn 
giải, là vị không quán xét tâm theo sự giải thoát. 
Này Updli, không nên thảo luận với vị tÈ khưu hội 
đủ năm điễu kiện này. 


Này Upal, nên thảo luận với vị ft} khưu hội 
đủ năm điêu kiện. Với năm (điều kiện) gì? Là vị 
thành đạt sự phân tích về ý nghĩa, là vị thành đạt 
sự phân tích về Pháp, là vị thành đạt sự phân 
tích về ngôn từ, là vị thành đạt sự phân tích về 


155 


Phân tích và tổng hợp 


diễn giải, là vị quán xét tâm theo sự giải thoát. 
Này Upali, nên thảo luận với vị tÈ khưu hội đủ 
năm điều kiện nảy” (Bộ Tập Yếu, XV. Nhóm 
Năm Của Dpall) 


Trên đây là các trích dẫn trực tiếp thuộc về 
chánh Kinh và chánh Luật đê cho thây phương 
pháp phân tích quan trọng như thê nào. 


Trong thực tế cuộc sống, phương pháp tư duy 
phân tích cũng quan trọng không kém. Một người 
không có tư duy phân tích sẽ dễ dàng chấp nhận 
những tri kiến hoặc những nhận thức một chiều 
phiến diện. Dưới đây là vài ví dụ điển hình. 


* Nhiều người thường nói “cha nào, con nây” 
(Hke father, like son), hay “mẹ nào, con nấy” (like 
mother, like daughter.) Đây là kiểu nói một chiều, 
bởi lẽ theo một chiều khác cũng có thể nói “cha 
mẹ sanh con, trời sanh tánh để ứng với trường 
hợp trong cùng một gia đình có cùng cha mẹ sanh 
ra nhưng các con lại có tánh tình rất khác nhau. 


Những câu nói một chiều như trên trong một 
số trường hợp là đúng, nhưng trong trường hợp 
khác lại chưa đúng. Nguyên nhân là do chúng mô 
tả thực tế chỉ theo một khía cạnh, không bao quát 


156 


Phân tích và tổng hợp 


được vấn đề. Chính vì vậy, để có cách nhìn toàn 
diện, người học Phật phải vận dụng cách tư duy 
phân tích theo từng trường hợp cụ thê. 


Ví dụ trong quan hệ cha con, nếu đưa thêm 
vào hai yêu tô “thiện - ác” và theo phương pháp 
phân tích, sẽ có bôn trường hợp như sau: 


- Cha thiện lành, con cũng thiện lành. 

- Cha xấu ác, con cũng xấu ác. 

- Cha thiện lành nhưng con lại xấu ác, hoặc 
- Cha xấu ác nhưng con lại thiện lành. 


Cũng vậy, trong mối quan hệ mẹ con, nếu 
thêm vào hai “tham số” hiền và dữ, sẽ phân tích 
thành bốn trường hợp đầy đủ hơn như sau: mẹ 
hiền - con hiền, mẹ dữ - con dữ, mẹ hiền - con dữ, 
mẹ đữ - con hiền. 


Như vậy khi vận dụng phương pháp phân tích 
sẽ thấy những nhận thức theo kiểu “cha nào, con 
nấy,” hay 'mẹ nào, con nấy,” hoặc “cha mẹ sanh 
con, trời sanh tánh” đều là những câu nói một 
chiều chưa đầy đủ. 


* 'Irong quan hệ vợ chông, câu “nôi nào úp 
vung nây” thường được dùng đê ám chỉ vợ chông 


157 


Phân tích và tổng hợp 


giống tính nết nhau hoặc “xứng đôi vừa lứa,” 
nhưng đây cũng chỉ là nhận định một chiều, vì có 
những cặp vợ chồng dù bao năm chung sống 
nhưng vẫn không chuyên hoá được nhau mả trước 
sau vẫn cứ như “đôi đũa lệch.” Chính vì thế, nói 
cho đầy đủ phải phân tích thành bốn trường hợp: 


- Thiên nam sống chung ác ma nữ 
- Ác ma nam sống chung Thiên nữ 
- Ác ma nam sống chung ác ma nữ 
- Thiên nam sống chung Thiên nữ 


(Xem Tăng Chi 1, chương 4, kinh số 53 = 
TCI, C4, 53 = [I.4.53]) 


Ở đây chư Thiên được hiệu là người tôt, biệt 
g1ữ giới; và ác ma là kẻ ác nhân, phá giới. 


* Người ta thường nói 'gần mực thì đen, gân 
đèn thì sáng” để chỉ sự ảnh hưởng từ bên ngoài. 
Câu nói này chỉ đúng một chiêu, vì còn một chiều 
khác chưa nhắc đến, đó là yếu tố từ bên trong bản 
thân mỗi con người. Cho nên theo chiều nảy lại có 
câu nói trái ngược “gần bùn mà chăng hôi tanh 
mùi bùn.” 


158 


Phân tích và tổng hợp 


Cả hai câu đều chỉ đúng trong một trường hợp 
nhất định, vì thế tách ra nói một chiều có khi trở 
thành phiến diện, chưa đây đủ. Do vậy, phải nói 
theo kiểu phân tích mới toàn diện hơn, khái quát 
hơn. Ví dụ có thể phân tích theo những trường hợp 
sau: 


- Có người sanh ra trong bóng tối, hướng đến 
bóng tối. 

- Có người sanh ra trong bóng tối, hướng đến 
ánh sáng. 

- Có người sanh ra trong ánh sáng, hướng đến 
bóng tối. 

- Có người sanh ra trong ánh sáng, hướng đến 
ánh sáng. 


(Xem kinh Tối Tăm, TCI, C4, số 85 = 
[L4.85]) 


Ở đây bóng tối được hiểu là môi trường và 
cuộc sống phi phạm hạnh, ác giới và khô đau; còn 
ánh sáng là môi trường và cuộc sống thiện lành, 
giới hạnh, an vui an lạc. Nhờ phân tích đầy đủ ảnh 
hưởng của môi trường bên ngoài và năng lực của 
bản thân mỗi người, từ đó mới có được cái nhìn 
toàn diện hơn, hiểu được đầy đủ hơn nhiều trường 
hợp khác nhau. 


159 


Phân tích và tổng hợp 


Ví dụ vì sao có người này lúc nhỏ hư, nhưng 
lớn lại ngoan. Có người khác lúc nhỏ ngoan, 
nhưng lớn thành hư. Có người lúc nhỏ hư, lớn 
cũng hư. Có người nhỏ ngoan, lớn cũng ngoan. 
Cho nên dân gian mới có câu “sông có khúc, người 
có lúc” cũng có thể hiểu theo ý nghĩa nảy. 


* Trong cuộc sống có nhiều người sẵn sảng 
huỷ hoại thân mình vì người khác, hoặc trong 
quan hệ đôi lứa một cô gái sẵn sàng hy sinh bản 
thân mình cho người yêu... Những trường hợp hại 
mình, lợi người như trên có khi được ca ngợi, 
nhưng cũng có lúc bị lên án tuỳ theo quan điểm 
của mỗi cá nhân. Để biết ca ngợi hay phê phán 
cho đúng, trước hết cần phân tích để thấy đầy đủ 
hơn có bốn hạng người như sau: 


- Có kẻ chuyên tâm hại mình, hại người. 

- Có kẻ chuyên tâm lợi mình, hại người. 

- Có kẻ chuyên tâm hại mình, lợi người. 

- Có kẻ chuyên tâm không làm hại mình, 
không làm hại người; lợi mình, lợi người, 
lợi cả hai, lợi toàn thê giới. 

(Tham khảo các kinh Tăng Chi 4 pháp, số 95- 


= [I4.95-99]: kinh Kandaraka, TB2, số 51 = 
[Su2l) 


160 


Phân tích và tổng hợp 


Nhờ biết tư duy phân tích như vậy mới thấy rõ 
được hạng người nào thực sự là hiên trí nhât, đáng 
ca ngợi nhât. 


Qua vài ví dụ nêu trên, người học Phật phần 
nảo hiểu được thế nào là tư duy phân tích. Tuy 
nhiên, nếu chỉ dựa vào các ví dụ trên để vội vàng 
kết luận “tư duy phân tích là quan trọng nhất, cần 
thiết nhất, cũng sẽ rơi vào cách nói một chiều. 


Bởi lẽ, bên cạnh lối phân tích có ý nghĩa, liên 
hệ đến mục đích, còn có những lỗi phân tích 
không có ý nghĩa, không liên hệ mục đích. Đây là 
lỗi phân tích mà Đức Phật gọi là kiểu “biện bác 
như chia chẻ sợi tóc” và người trí gọi là lối 'phân 
tích chẻ sợi tóc làm tư.` (Kinh Pháp Trang 
Nghiêm, Trung Bộ 2, số 89 = [Ab.4.18]) 


Trong Luật Tạng, lỗi phân tích phi pháp, phi 
mục đích này còn được Đức Phật gọi là kiêu 'phân 
tích không thanh tịnh;” ngược lại lỗi phân tích có 
ý nghĩa, có mục đích chân chánh là kiểu “phân tích 
thanh tịnh": 


“(355) Này Moggalläna, còn có điều khác 


nữa, ở đây có hạng đạo sư trong khi có lối phân 
tích không thanh tịnh lại tỏ ra răng: “1a có lôi 


11 


Phân tích và tổng hợp 


phân tích thanh tịnh” và “Lối phân tích của ta 
thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen 6. ” 


Các đệ tử biết về chính vị ấy như vây: “Ngài 
đạo sư này trong khi có lỗi phân tích không thanh 
tịnh lại tỏ ra rằng: “Ta có lối phán tích thanh tịnh ` 
và 'Lối phân tích của ta thanh tịnh, trong sạch, 
không bị hoen ô. ` Nếu chúng ta nói cho các cư sĩ, 
ông ta sẽ không hoan hỷ. Điễu mà ông ta không 
hoan hỷ, tại sao chúng ta lại gây nên điều ấy cho 
ông ta? Vả lại, ông ta được hài lòng với vật dụng 
là y phục, vật thục, chỗ trú ngụ, và thuốc men 
chữa bệnh; điễu gì ông ta sẽ làm, chính ông ta sẽ 
biết điều ấy. ” 


Này Moggallana, như vậy là các đệ tử bảo vệ 
vị đạo sự về lôi giải thích, và như vậy là vị đạo sư 
mong đợi sự bảo vệ về lôi giải thích từ các đệ tử. 


(357) Và này Moggallana, Ta có giới thanh 
tịnh và biết rằng: “Ta có giới thanh tịnh” và 
“Giới của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị 
hoen ô. ” 


Các đệ tử không cán bảo vệ Ta về giới, và Ta 
cũng không mong đợi sự bảo vệ về giới từ các đệ 


162 


Phân tích và tổng hợp 


tử. Ta nuôi mạng thanh tịnh, ... (như trên)... thuyết 
Pháp thanh tịnh, ...(như trên)... có lỗi phân tích 
thanh tịnh, ...(như trên)... có trì kiến thanh tịnh 
và biết rằng: “Ta có trì kiến thanh tịnh” và “Tri 
kiến của Ta thanh tịnh, trong sạch, không bị hoen 
ố.” Các đệ tử không cân bảo vệ Ta về tri kiến, và 
Ta cũng không mong đợi sự bảo vệ về tri kiến từ 
các đệ tử” (Lược trích: Tạng Luật, Tiểu Phẩm, 
VII. Chương Chia Rẽ Hội Chúng) 


Đáng ' tiếc thay, sau này, ngay trong Phật giáo 
cũng có rất nhiều lối phân tích “không thanh tịnh,) 
vô ích và lai căng. Sở dĩ có tình trạng này là do nó 
được du nhập từ bên ngoài, nhưng người Phật tử 
đã không biết phân định rõ để loại trừ nên đã dễ 
dàng chấp nhận. Thậm chí có nơi còn xem lối 
phân tích biện luận “chẻ sợi tóc làm tư” là căn bản 
của Phật pháp, là “duy trí thức,' là “siêu vi diệu" 
đ?) 


Tất nhiên hai kiểu “phân tích không thanh 
tịnh” và “phân tích thanh tịnh” hoàn toàn khác 
nhau. Nhưng căn cứ vào đâu để biết phân biệt 
phương pháp phân tích nào thực sự của đạo Phật 
và lỗi phân tích nào không phải của đạo Phật, đã 
bị ngộ nhận? Để trả lời câu hỏi này phải dựa vào 


163 


Phân tích và tổng hợp 


mục đích và ý nghĩa của phương pháp phân tích 
mới xác định được. 


Thật vậy, phương pháp phân tích đích thực 
của đạo Phật là những phân tích có một mục đích 
rõ ràng và nhất quán, theo hướng làm thiện pháp 
tăng trưởng, ác pháp suy giảm, giúp tăng cường 
nhận thức nhằm thấy rõ khổ và diệt khổ, bằng 
từng bước đoạn trừ các kiết sử - tức những sợi dây 
trói cột con người vảo với đau khổ, và xả ly năm 
triền cái - tức những pháp ngăn che trí tuệ; đồng 
thời nhằm đến diệt trừ tham - sân - si một cách 
thiết thực hiện tại. Tất cả các phân tích trong 
chánh Kinh Nikãya và luật Pãtimokkha đều thể 
hiện theo nguyên lý này. 


Vì thế người học Phật thọ trì chánh Kinh - 
chánh Luật sẽ có dịp tu tập các cách nhìn toàn diện 
một vấn đề, từ đó từng bước giúp tri kiến của mình 
đầy đủ hơn, giúp thoát khổ một cách cụ thê hơn. 


Ngược lại, các lỗi phân tích “chẻ sợi tóc làm 
tư” bị ngộ nhận trong Phật giáo không làm được 
điều này, không nhằm mục đích này. Chúng chỉ 
khiến cho người thọ trì phải khổ sở thêm với hàng 
trăm hàng ngàn những khái niệm vô giá trỊ, mơ 
hồ, không được chứng minh cụ thể. 


164 


Phân tích và tổng hợp 


Nếu người Phật tử tiếp cận những phân tích 
“cao siêu” này và tự hỏi chúng giúp họ diệt tham - 
sân - sĩ như thế nào, g1úp diệt những pháp gây đau 
khổ như năm triền cái, các kiết sử như thế nảo, 
người nảy sẽ không thể tìm được câu trả lời chân 
thật thích đáng, trừ những kiểu hý luận hứa hẹn 
viên vông. 


Không những thế, những người thọ trì theo lỗi 
phân tích này ngày cảng có ngã mạn tăng trưởng 
vì họ cho rằng mình nhớ nhiều, kẻ khác nhớ Ít; 
mình biết chính xác, kẻ khác biết sai; từ đây mỗi 
khi họ gặp nhau là những tranh luận xảy ra ngay 
tức thời. 


Tóm lại, phân tích là một phương pháp tư duy 
rất quan trọng trong đạo Phật, và trước sau như 
một, phương pháp này cũng chỉ nhằm giúp người 
học Phật thấy vấn đề được toàn diện hơn, từ đó 
giúp mình có chánh kiến, tránh khỏi những tà kiến 
do tư duy hời hợt gây ra, và trước sau như một, 
phương pháp phân tích có một mục đích cụ thê là 
giúp cho người học Phật thấy khổ và diệt khô. 


Chính vì thế phương pháp phân tích được vận 


dụng rất phố biến trong Kinh và Luật Päli. Trong 
sô đó, người học Phật cân lưu ý và thực hành theo 


165 


Phân tích và tổng hợp 


lời dạy sau đây của Đức Thế Tôn: “22-23. Có một 
pháp, này các Tỷ-kheo, khi được tu tập, được làm 
cho sung mãn, đưa đến sự phân tích của trí tuệ, 
đưa đến Niễt-bàn không có chấp thủ. Một pháp ấy 
là gì? 


Chính là thân hành niệm. Khi một pháp này 
được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến sự 
phân tích của trí tuệ, đưa đến Niễt-bàn không có 
chấp thủ. ” (TC1, C1, XXI. Phẩm Thiền Định (2) 
= [L1.28.22-23]) 


2. Tư duy tổng hợp 


Bên cạnh tư duy phân tích, trong đạo Phật còn 
có phương pháp tư duy thứ hai quan trọng không 
kém, đó là tư duy tổng hợp. Nếu tư duy phân tích 
giúp nhìn nhận một vấn đê, một đối tượng được 
đây đủ hơn, toàn diện hơn, thì tư duy tổng hợp 
g1Úúp thấy rõ hơn mỗi quan hệ của vân đề ấy, đôi 
tượng ấy với các vấn đề khác, đối tượng khác. 


Ví dụ: trong Kinh Nikãya có câu chuyện về 
những người mù bâm sinh sờ voi. Mỗi người mù 
tuỳ theo vị trí tiếp cận hạn chế của mình nên đã có 
những nhận định sai lầm về con voi. Đây là điển 


1ó6 


Phân tích và tổng hợp 


hình cho lối nhận thức hạn hẹp, rời rạc; trái ngược 
với kiêu tư duy tông hợp. 


Hãy thử hình dung, nếu những người mù ấy 
biết tư duy tổng hợp, thì nhận định của họ có thê 
sẽ chính xác hơn. Nếu người mù sờ chân con voi 
biết tự hỏi: “Phía dưới “cái cột” là đất, vậy phía 
trên của “cái cột” tiếp xúc với cái gì?”. Cũng vậy, 
người mù sờ đuôi con voi biết tự hỏi: “Cuối cùng 
của “cái chảy” không còn gì, vậy đầu kia của “cái 
chày” gắn vào đâu?” Cứ như vậy, những người mù 
cũng có thể lần mò và hình dung con voi được đầy 
đủ hơn. Cuối cùng nhờ tổng hợp những nhận định 
của từng cá nhân mà nhóm người mù có thể vẫn 
“thấy? được con voi chính xác hơn. 


Cũng vậy, nếu tư duy phân tích giúp nhận thức 
về mỗi quan hệ cha - con như ví dụ ở trên được 
toàn diện hơn, thì với tư duy tông hợp sẽ giúp 
nhận thức về mối quan hệ này cảng trọn vẹn hơn 
nữa khi đặt nó trong các mỗi quan hệ khác: quan 
hệ dòng họ, quan hệ bạn bè, quan hệ hàng xóm, 
trường học, xã hội, lịch sử, thời đại... Từ đó có thê 
tìm ra lời giải đáp cụ thể vì sao trong trường hợp 
này “cha nào, con nấy” nhưng trong trường hợp 
khác “hỗ phụ lại sinh cầu tử. 


167 


Phân tích và tổng hợp 


Trong Phật pháp, tư duy phân tích và tư duy 
tổng hợp lại càng có vai trò quan trọng hơn nữa 
trong việc tìm hiểu về hệ thống giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. Đã gọi là hệ thống thì giáo pháp ấy phải 

có những bộ phận và các bộ phận này có liên quan 
với nhau. Do vậy, tư duy phân tích sẽ giúp hiểu rõ 
từng bộ phận cấu thành, còn tư duy tổng hợp sẽ 
giúp nhận thức được bộ phận ẫy có quan hệ như 
thế nào với các bộ phận khác, đóng vai trò như thế 
nào trong toàn bộ hệ thống. 


Ví dụ: trong phần quán thọ của pháp môn Bốn 
Niệm Xứ, dựa vào tư duy phân tích với các “tham 
số” lạc, khổ, vật chất sẽ có chín loại cảm thọ để 
quán: /qc thọ, khổ thọ, bất khổ bắt lạc thọ, lạc thọ 
thuộc vật chất, lạc thọ không thuộc vật chất, khổ 
thọ thuộc vật chất, khổ thọ không thuộc vật chất, 
bắt khổ bắt lạc thọ thuộc vật chất, bắt khổ bất lạc 
thọ không thuộc vật chất. 


Tiếp đó, với tư duy phân tích cần phải quán 
các thọ này theo quan hệ nội ngoại (không gian) 
và sanh diệt (thời gian), từ đây có thêm các cách 
quán thọ trên các thọ: “Mw vậy, vị ấy sống quản 
thọ trên các nội thọ; hay sống quán thọ trên các 
ngoại thọ; hay sống quản thọ trên các nội thọ, 
ngoại thọ. 


168 


Phân tích và tổng hợp 


Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên các 
thọ, hay sông quản tánh diệt tận trên các thọ; hay 
sống quán tánh sanh diệt trên các thọ. 


"Có thọ đây", vị ấy sống an trú chánh niệm 
như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sông không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. 


Này các Tỷ-kheo, như vậy Tỷ-kheo sống quản 
thọ trên các thọ ””. 


Quán thọ chỉ là một trong bốn hệ thống quán 
của pháp môn Bốn Niệm Xứ, bên cạnh đó còn có 
các cách quán thân, quán tâm và quán pháp. Vì 
vậy cần vận dụng tư duy tổng hợp để hiểu rõ hơn 
quán thọ có quan hệ như thê nảo với quán thân, 
quán tâm và quán pháp; quán thọ có vai trò như 
thế nảo trong Bốn Niệm Xứ. 


Cũng vậy, mỗi cách quán thân, quán tâm và 
quán pháp cũng là một hệ thống, do vậy phải vận 
dụng tư duy phân tích để tìm hiểu từng bộ phận 
của hệ thống này. Kế đó phải tư duy tổng hợp để 
tìm hiểu từng hệ thông quán thân, quán thọ, quán 
tâm, quán pháp có quan hệ với nhau như thế nào; 


169 


Phân tích và tổng hợp 


và mỗi hệ thống này đóng vai trò gì trong hệ thống 
pháp môn Bôn Niệm Xứ. 


Đến lượt Bốn Niệm Xứ là một trong bảy hệ 
thống của 37 Phẩm Trợ Đạo, và cũng là một chi 
phần Chánh Niệm của Bát Chánh Đạo. Người học 
Phật phải vận dụng song hành tư duy phân tích và 
tư duy tông hợp mới có thê hiểu rõ bản thân pháp 
môn Bốn Niệm Xứ và ý nghĩa của pháp môn này 
trong toàn bộ hệ thống giáo pháp của Đức Thế 
Tôn. 


Cùng với Bốn Niệm Xứ, mỗi pháp Bốn Chánh 
Cần, Bốn Như Ý Túc, Năm Căn, Năm Lực, Bảy 
Giác Chi, Tám Chánh Đạo cũng là một hệ thống, 
do vậy phải vận dụng tư duy phân tích để tìm hiểu 
chúng, kế đó phải tư duy tổng hợp các hệ thống 
nảy để tìm hiểu vai trò, ý nghĩa và sự quan hệ của 
chúng như thế nào trong hệ thống 37 Phẩm Trợ 
Đạo và trong toàn bộ hệ thống giáo pháp của Đức 
Thế Tôn. 


Bên cạnh đó, Chánh Pháp của Đức Thế Tôn 
còn có các pháp Định Niệm Hơi Thở, Thân Hành 
Niệm, Tam Vô Lậu Học: Giới - Định - Tuệ... mỗi 
pháp môn này là một hệ thống. Vì vậy phải vận 
dụng tư duy phân tích và tư duy tổng hợp mới có 


170 


Phân tích và tổng hợp 


thê hiểu được giáo pháp của Đức Thế Tôn với trọn 
vẹn ý nghĩa đây thực sự là một diệu pháp vĩ mô 
về mặt hệ thống, vi mô về mặt kết cấu và vi tế đến 
từng chi tiết: “Pháp sơ thiện, trung thiện, hậu 
thiện, có nghĩa có văn hoàn toàn đây đủ”, "Pháp 
được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, vượt 
ngoài thời gian, có hiệu quả tức thời, đến để mà 
thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí 
tự mình giác hiểu ” (Kinh Nikãya). 


Thế nhưng, nếu chỉ nói đơn thuần như trên 
cũng lại rơi vào một chiều, vì còn phải nói đến 
giới hạnh của bản thân vị Tỳ-khưu. Bởi, giới có 
thanh tịnh thì tâm mới thanh tịnh, tâm thanh tịnh 
thì kiến mới thanh tịnh, tri kiến được thanh tịnh 
thì tư duy phân tích và tư duy tổng hợp mới thanh 
tịnh, nhờ vậy mới hiểu được giáo pháp của Phật. 


Bên cạnh đó, làm bạn với thiện, học hỏi từ 
những bậc có Minh và Hạnh... đều là những yếu 
tố giúp cho vị Tỳ- -khưu thâm hiểu đúng đắn giáo 
pháp, từ đó mọi nỗ lực công phu mới không uống 
phí. 


Trên đây chỉ là những gợi ý về hai phương 


pháp tư duy quan trọng trong đạo Phật: tư duy 
phân tích và tư duy tông hợp. Trong Kinh Nikãya 


171 


Phân tích và tổng hợp 


và Luật Pätimokkha, Đức Thế Tôn dạy rất nhiều 
về hai phương pháp này và các phương pháp tư 
duy khác. Vị Tỳ-khưu Thanh Văn muốn tìm hiểu 
rõ hơn các phương pháp tư duy nảy, hãy thận 
trọng đọc Kinh Nikãya và Luật Patimokkha sẽ rút 
ra những nhận thức cụ thể hơn, hữu ích hơn cho 


bản thân mình. 


172 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Quán khô (rong vô thường, 
hay Quán khô trên vô thường? 


Quán vô ngã trong khổ, h 
hay Quán vô ngã trên khô? 


Thông thường, trong cuộc sống, khi đứng 
trước khô đau, nếu ta đặt tâm suy nghĩ không đúng 
hướng, sẽ khiến khổ đau ít thành khổ đau nhiều, 
khổ đau nhiều sẽ thành khổ đau không thê vượt 
qua. Ngược lại nếu ta biết đặt tâm suy nghĩ đúng 
hướng, có thể biến khổ đau nhiều thành khổ đau 
ít, khổ đau ít thành không khổ đau. 


Thậm chí, tâm đặt đúng hướng còn có thể giúp 
đâm thủng được cả vô minh, làm minh sanh khởi, 
chứng đạt Niết Bàn: “Này các Tỷ-kheo, ví như các 
sợi râu của lúa mì, hay sợi râu của lúa mạch được 
đặt đúng hướng, khi tay hay chân đè vào, có thể 
đâm thủng tay hay chân, hay có thể làm cho đồ 
mảu; sự tình này có xảy ra. Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, vì sợi râu được đặt đúng hướng. 


173 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo với 
tâm được đặt đúng hướng, có thể đâm thủng vô 
mình, làm mình sanh khởi, có thể chứng đạt Niết- 
bàn; sự tình này có thể xảy ra. Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, vì tâm được đặt đúng hướng. ” (Bài kinh 
“Tâm Đặt Sai Hướng”, Tăng Chị tập 1, Chương 
1, trang 21 = TCI, CI, tr.21 = [LI1.5]) (*) 


Những lời dạy của Đức Phật trong kinh điển 
Nikãya đều nhằm giúp chúng ta biết đặt tâm đúng 
hướng, giúp nhận thức rõ khô đề từng bước đoạn 
trừ khô theo chiều hướng tích cực nhất. Đây là 
những phương pháp thuộc về trí tuệ giải thoát có 
giá trị bất biễn với thời gian và không gian, dành 
cho mọi đối tượng. 


Thế nhưng để nhận thức được những giá trị 
này, người học Phật phải thận trọng thọ trì từng 
câu từng chữ trong Kinh điển Nikãya, nếu không, 
sẽ không thể hiểu hết được ý nghĩa vi diệu của 
Thánh pháp. Có những lời dạy của Đức Thế Tôn 
mới nghe qua tưởng chừng như giống nhau, 
nhưng kỳ thực chúng hoàn toàn khác biệt, có giá 
trị cứu khổ khác nhau. 


(*) Các ký hiệu trong ngoặc [... | là các trích dẫn tương 
đương theo hệ thông Chín Tạng Thánh Kinh 


174 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Dưới đây là hai dẫn chứng tiêu biểu: 


- “Có sảu pháp này thuộc về mình phần. Thể 
nào là sáu? Tưởng vô thường, tưởng khổ trong 
vô thường, tưởng vô ngã trong khổ, tưởng đoạn 
tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. Sáu pháp 
này, này các Tỷ-kheo, là thuộc về mình phẩn” 
(TC3, Có, tr.88 = [I.6.35]) 


- “Này các Tỷ-kheo, có chín tưởng này được 
tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, có lợi 
ích lớn, thê nhập vào bất tử, láy bát tử làm cứu 
cánh. 


Thể nào là chín? 


Tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng ghê tởm đối 
với các món ăn, tưởng không ưa thích đổi với tất 
cả thể giới, tưởng vô thường, tưởng khổ trên vô 
thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn tận, 
tưởng ly tham. 


Này các Tỷ-kheo, chín tưởng này được tu táp, 
được làm sung mãn, có quả lớn, có lợi ích lớn, thể 
nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu cánh” (bài 
kinh Tưởng, TC4, C9, Phẩm Tiếng Rống Con Sư 
Tử, số l6 = [I.9.16]) 


175 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Trong hai đoạn kinh trên có nói đến nhiều 
cách quán tưởng khác nhau, nhưng bài viết này 
chỉ bàn đến các cách “quán khổ trong vô thường 
- quán vô ngã trong khố,` và “quán khổ trên vô 
thường - quán vô ngã trên khổ. Bốn cách quán 
này chỉ khác nhau có một chữ “trong” và “trên” 
nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, và giá trỊ giúp 
diệt khô cũng hoàn toàn khác biệt. 


Phần phân tích dưới đây sẽ giúp phân biệt 
những ý nghĩa này. 


I. Quán khổ trong vô thường. Quán vô ngã 
trong khô 


Một đặc điểm rõ nét làm căn cứ để thấy được 
sự khác biệt, đó là Đức Phật thường dạy cách quán 
khổ trong vô thường và quán vô ngã trong khổ cho 
những cư sĩ tại gia. Điển hình là Đức Phật đã dạy 
cho cư sĩ Dighävu lúc lâm chung: 


“Đo vậy, này Dighavu, sau khi Ông đã an trú 
trong bồn Dự Lưu phần này, Ông hãy tu tập thêm 
sáu mình phân pháp (chavijjã-bhägiye dhamme). 


Ở đây, này Dighavu, Ông hãy trú, quán vô 
thường trong tát cả hành, quản khô tưởng trong 


176 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


vô thường, quản vô ngã tưởng trong khổ, quán 
tưởng đoạn tận, quản tưởng ly tham, quản tưởng 
đoạn diệt. 


Như vậy, này Dighavu, Ông cần phải học tập” 
(Tương Ung tập 5, bài kinh sô 344 = TU5, 344 = 
[Ss.1.3]). 


Vị cư sĩ Dighävu đã thực hiện tốt đẹp lời dạy 
của Đức Thế Tôn khi mệnh chung, sau đó đã được 
Đức Phật ấn chứng “Cw sĩ Dïghãvu, sau khi đoạn 
điệt năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh nhập diệt 
ở tại đấy, không còn trở lui thế giới này nữa” 


(Sđd). 


Do đâu sự tu tập “sáu minh phần pháp” với 
cách quán khổ trong vô thường và quán vô ngã 
trong khổ lại giúp người thực hành đạt được thành 
quả như vậy? Để tìm hiểu cụ thể, cần phân tích 
từng cách quán một. Trước hết là cách quán khô 
trong vô thường. 


I.1 Quán Khổ Trong Vô Thường 
Như được biết, khái niệm “quán” trong đạo 


Phật có nghĩa là quán sát, quán tưởng, quán tầm, 
quán xét, quán niệm, suy tư, tư duy và tác ý. 


177 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Thông thường khi gặp phải khổ đau, nếu 
chúng ta chỉ thấy khổ đau theo hướng thường 
hằng lâu dài, thì đau khổ sẽ tăng trưởng thêm, từ 
đau khổ ít có khi biến thành đau khổ nhiều, từ đau 
khổ nhiều có thê trở thành đau khổ không thể vượt 
qua. Thậm chí nếu tác ý theo hướng thấy khổ đau 
vĩnh viễn, không thấy được “ánh sáng cuôi đường 
hầm," sẽ dễ rơi vào tình trạng bề tắc, tuyệt vọng, 
không có lối thoát, để rồi có khi hành động rồ dại 
hoặc tìm tới cái chết để giải thoát. 


Như Đức Phật đã dạy “Tất cả pháp lấy tác ý 
làm sanh khởi” (Kinh Cội Rễ Sự Vật, TC4, C8, 
Phẩm Niệm, số 83 = [I.8. 83 |), vì vậy I nếu tác ý khô 
đau theo hướng thường hằng thì nỗi khổ mà fa 
chịu đựng cũng sẽ trở thành lâu dài vĩnh viễn; 
nhưng ngược lại nếu biết tác ý khô đau, theo lẽ 
chân thật của chúng, cũng biến diệt vô thường, khi 
đau khi không đau, lúc này khổ lúc khác không 
khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ nhẹ nhàng hơn, dễ 
kham nhẫn hơn. 


Ông cụ A bị đau lưng, nếu ông nghĩ rằng “Ta 
cứ bị đau lưng mãi thế này chắc đến chết mắt 
thôi,' thời ông sẽ luôn cảm thấy khổ sở VỚI cái 
lưng đau. Đó là do ông A tác ý “lưng đau suốt đời, 
cho nên suốt đời ông phải thây đau lưng là điều dễ 


178 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


hiểu. Và điều này có nghĩa ông bị khổ hai lần: đau 
nơi lưng do tuổi già và khổ nơi tâm do quán lưng 
đau trong thường hằng. 


Nhưng ngược lại, nếu khi lưng đau ông A biết 
tác ý như sau: “Lại đến hồi đau lưng đây, nhưng 
cũng như mọi lần, đau một lúc lại hết, ráng chịu 
một chút sẽ qua.” Nhờ cách tác ý quán tưởng khổ 
trong sự vô thường như vậy, tâm ông A trở nên đỡ 
phiền não hơn, ông có thể an trú kham nhẫn tốt 
hơn so với cách tác ý theo chiều hướng thấy khổ 
trong thường hằng. 


Bà vợ C thường phàn nàn về chồng, nếu bà cứ 
nghĩ rằng: “Trời ơi suốt đời mình phải chịu đựng 
một kẻ nóng tính như thế này, khổ quá đi thôi.) 
Tất nhiên nỗi khô của bà C sẽ tăng lên vì bà đã tác 
ý khổ đau suốt cả cuộc đời. 


Ngược lại bà vợ D cũng gặp phải ông chồng y 
như vậy nhưng tác ý rằng: “Chồng mình tánh tình 
lúc thế này, lúc thế khác. Nóng giận ầm ầm một 
lát nhưng rồi lại quên ngay, chốc lát lại cười vui 
như con nít thôi.” Bà D nhờ biết suy nghĩ theo kiểu 
khổ trong vô thường như vậy, nên bà sẽ cảm thấy 
gánh nặng khổ đau vơi đi rất nhiều. 


179 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Ông E bị thất nghiệp, và vì áp lực kinh tế gia 
đình khiến tỉnh thần căng thăng. Nếu ông chỉ nghĩ 
rằng ông không còn cơ hội nào đề giải quyết, tình 
trạng tôi tệ sẽ không có lỗi thoát, tật nhiên ông sẽ 
rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Cứ tiếp tục quán khổ 
trong thường hằng như vậy sẽ đến lúc ông E đi 
đến sự quẫn trí, có thê hành động nguy hại cho 
mình hoặc cho những người khác. 


Nhưng ngược lại, nếu ông biết tất cả mọi việc 
dù tốt, dù xấu cũng có thời hạn của nó, tình trạng 
không may của ông cũng thế, chắc chắn sẽ đến lúc 
“bĩ cực thái lai.” Nhờ biết quán thấy khổ trong vô 
thường như vậy sẽ giúp ông E kham nhẫn hơn, 
chịu đựng tốt hơn hoàn cảnh của mình. 


Riêng đối với vị Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đang 
cần cầu giải thoát, nếu biết luôn quán sát sự vô 
thường có thê xảy đến cho mình bất cứ lúc nảo, 
bất kỳ ở đâu, thậm chí trong từng hơi thở, từng 
sát-na sẽ giúp vị tu sĩ tinh tân trong tu tập để đạt 
đến cứu cánh Niết-bàn, đồng thời giúp kham nhẫn 
tốt hơn những nghịch cảnh hiện tại. 


Đức Thế Tôn trước lúc nhập diệt đã nhắc nhở 
những lời cuôi cùng: “Này các Tỷ-kheo, nay Ta 


180 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


khuyên dạy các ngươi: “Các pháp hữu vi là vô 
thường, hãy tỉnh tân, chớ có phóng dật.'” 


Những người lạc quan thường có cách nói 
theo kiểu “sau cơn mưa trời lại sáng,` hoặc “ánh 
sáng cuối đường hầm,' hoặc “khổ đau rồi cũng qua 
đi, mọi việc rồi đâu cũng lại vào đây" V.V.. Cũng 
giúp con người kham nhẫn tốt hơn với khổ đau 
hiện tại. 


Tuy nhiên, cần phân biệt cách quán khổ trong 
vô thường của Đạo Phật không phải là kiểu quán 
tưởng băng sự hy vọng suông, mơ ước suông. Vì 
khi hy vọng trở thành thất vọng, mơ ước biến 
thành mơ tưởng thì khổ đau có khi còn tăng thêm. 
Ngược lại, cách quán khổ trong vô thường của 
Đạo Phật chính là nhận chân bản chất cuộc sông 
như sự thật vốn có của nó! 


Ngay trong trường hợp phải chịu đựng những 
đau khổ của cận tử nghiệp, như cư sĩ Dĩghãvu ở 
trên, cũng cần phải quán khô trong vô thường để 
bớt khổ. Để minh chứng thêm điều này, lời dạy 
tiêu biểu của Đức Thế Tôn dành cho Tỳ-kheo 
Assaji, người đang bị bệnh đau đớn trầm trọng là 
điển hình: 


181 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


“22) Khi cảm giác lạc thọ, vị ấy biết rõ: "Là 
vô thường”; vị ấy biết rõ: "Là không nên đắm 
trước"; vị ấy biết rõ: "Là không nên hoan hỷ". Khi 
cảm giác khổ thọ, vị ấy biết rõ: "Là vô thường ”; 
vị ấy biết rõ: "Là không nên đắm trước"; vị ấy biết 
rõ: “Là không nên hoan hỷ"”. Khi cảm giác bắt khô 
bắt lạc thọ, vị ấy biết rõ: "Là vô nhện TẾ) vị ấy 
biết rõ: "Là không nên đắm trước "; vị ấy biết rõ: 
"Là không nên hoan hỷ”. 


23) Nếu vị ấy cảm giác lạc thọ, vị ấy cảm thọ 
không có hệ lụy. Nếu vị ấy cảm giác khổ thọ, vị ấy 
cảm thọ không có hệ lụy. Nếu vị ấy cảm giác bắt 
khổ bất lạc thọ, vị ấy cảm thọ không có hệ lụy. 


24) Nếu vị ấy cảm thọ một cảm thọ cùng tận 
về thân, vị ấy biết rõ: “Ta đang cảm giác một cảm 
thọ cùng tận về 2 thân". Nếu Vị ây cảm giác một cảm 
thọ cùng tận về Ề sinh mạng, vị ãy biết rõ: "Ta đang 
cảm giác một cảm thọ cùng tận VỀ sinh mạng”. VỊ 
ấy biết rõ rằng: "Khi thân hoại mạng chung trên 
cho đến khi sinh mạng đi đến chỗ cùng tận, ở đây 
tất cả những gì vị ấy cảm thọ, tất cả những gì vị 
ấy hoan hỷ, sẽ trở thành thanh lương! ”(TƯ3, 124 

= [Ve.7.88]) 


182 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Cũng vậy, tất cả mọi sự việc trên đời này đều 
vô thường, có sanh khởi tất phải có đoạn diệt, và 
bất kỳ khô đau trên đời này theo bất kỳ dạng nào 
cũng phải theo quy luật sanh diệt này, tất cả rồi 

“sẽ trở thành thanh lương. Chính nhờ những tác 
ý lạc quan đúng hướng như vậy nên giúp ta hóa 
giải được nhiều khổ đau: đau khổ lớn thành đau 
khổ nhỏ, đau khổ nhỏ thành không khổ đau. 


I2 Quán Vô Ngã Trong Khổ 


Như trong phần giải mã Kinh Niệm Xứ đã 
trình bày, khái niệm “vô ngã" có hai nghĩa liên hệ 
mật thiết với nhau, đó là “vô ngã chấp” và “vô ngã 
mạn." Người học Phật cần nắm vững và vận dụng 
những nhận thức này trong cách “quán vô ngã 
trong khổ.” Nhưng trước hết hãy tìm hiểu thế nào 
là “quán ngã trong khổ đau và sự tác hại của nó. 


Người “quán ngã trong khổ" là người trong 
đau khổ chỉ biết có nỗi đau của mình, chỉ nghĩ tới 
bất hạnh của mình. Vì chỉ nghĩ tới bản thân mình 
và nỗi đau của mình nên đau khổ càng nhiều hơn, 
càng thấy bất hạnh nhiều hơn. Hơn thế nữa, nếu 
cứ so sánh với sự may mắn hoặc sung sướng của 
người khác, người nảy sẽ rơi vào mặc cảm tự t1, 


183 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


chính vì thế đau khổ lại càng nhiều hơn, thậm chí 
nôi đau khô trở thành không thê vượt qua nôi. 


Nếu một em bé tật nguyễn chỉ nghĩ đến những 
bất hạnh của bản thân em và lại nghĩ răng các bạn 
khác không bị như em; em sẽ mặc cảm nhiều hơn, 
em sẽ khổ hai lần: khổ vì chính sự tật nguyễn nơi 
thân và khổ vì sự “tật nguyền' nơi tâm do sự so 
sánh tự t¡ mặc cảm với người khác. 


Một cụ già bị thấp khớp, suốt ngày cụ chỉ nghĩ 
đến cái chân đau của mình rồi than thân trách 
phận, đã thế cụ lại càng buồn hơn khi nghĩ đến 
những người khác không phải chịu cảnh thấp 
khớp như bà. Cứ vậy bà cụ sẽ khô hai lần: đau nơi 
chân và buồn khổ nơi tâm. Đây là cách quán “ngã 
trong khổ đau.) 


Quan sát kỹ những người bị bệnh trầm cảm, 
chúng ta có thê thấy một nguyên nhân khá phổ 
biến, đó là những người bị trầm cảm hay nhìn vào 
bản thân mình và hoàn cảnh của mình theo chiều 
hướng bị quan. Một trong những nguyên nhân 
chính gây ra điều này là do từ sự ích kỷ, vị kỷ mà 
ra. Chúng ta có thể dễ dàng chấp nhận quan điểm 
này khi quan sát một đứa bé vị kỷ. 


184 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Như thường được thấy, đứa bé ích kỷ thường 
không muốn chia sẻ đồ chơi ưa thích cho anh trai 
của nó, nó cứ ôm giữ chặt món đô chơi cho riêng 
mình. Cứ như vậy điều gì sẽ xây ra cho đứa bé? 
Đương nhiên với tập quán xâu này, đứa bé cũng 
cứ phải ôm giữ lẫy những nỗi khổ đau cho riêng 
nó, mặc dù nó không muôn. Và nó cũng không thê 
chia xẻ nỗi khổ với bất cứ ai. Vì sao? Vì chính 
thói quen của sự ích kỷ, vị kỷ mà ra. Có thể nói 
đây là bước đầu tiên đẩy đứa bé đến gần với 
những căn bệnh về tâm lý nhưu uất, trầm cảm, 
sâu bi... 


Chính vì thế các nhà tâm lý thường khuyên 
các bệnh nhân trầm cảm nên tích cực giải tỏa tâm 
sự của mình cho bạn bẻ, cho người thân. Người 
bệnh nên tránh một cuộc sống khép kín, cô độc. 
Người Việt Nam rất tỉnh tế khi nói “chung vui, 
chia buồn”: vui vẻ cùng với nhau, niềm vui tăng 
lên gấp đôi; nỗi buồn được chia xẻ, nỗi buồn vơi 
đi một nửa. 


Tuy nhiên, không phải tất cả bạn bè, người 
thân của ta đều sẵn sàng chia sẻ với ta, hoặc không 
phải bất cứ lúc nào họ cũng rảnh rồi lắng nghe nỗi 
buôn của ta. Vì vậy cách tốt nhất là mỗi người 
phải chủ động chữa trị tâm bệnh cho mình. Chữa 


185 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


bằng cách nào? Câu chuyện về Tỳ-kheo-ni Kisa 
Gotami (TherT.143 = [N.63]), người đã thoát khỏi 
sự khổ đau đến mức độ điên loạn, cho chúng ta 
một bài học thiết thực. 


Như trong kinh văn ghi lại, khi còn tại gia, bà 
Gotami đã phải sống trong cảnh bị chồng và gia 
đình chồng bạc đãi, khinh rẻ chỉ vì bà là người phụ 
nữ bị hiếm muộn. Trong xã hội thời ấy, cho dù 
người phụ nữ đã là vợ, là con dâu nhưng không có 
con trai nối dõi, thì địa vị của họ đối với chồng và 
gia đình chồng không được công nhận. 


Tuy vậy, sau một thời gian dài mong mỏi bà 
cũng sinh được một đứa con trai nối dõi cho 
chồng, cho gia đình chồng. Từ một người con dâu, 
người vợ bị xem thường, nhờ có con trai nên bả 
Kisa Gotami đã có tất cả: sự yêu thương, kính 
trọng và tài sản. Có thể hình dung niềm hạnh phúc 
vô bờ của một người mẹ, người vợ, người con dâu 
như bà Kisa Gotami như thế nào. 


Thế nhưng bắt hạnh thay, vô thường xảy đến, 
chăng bao lâu sau đứa con trai độc nhất của bà bị 
chết. Niềm vui, niềm hạnh phúc duy nhất của đời 
bà bị tan vỡ, thay vào đó là những đau đớn tột 
cùng. Còn nỗi đau nào hơn nỗi đau khổ của một 


186 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


người mẹ mất đứa con duy nhất của mình? Đã thế 
bà lại còn bị mất tất cả những gì đã có trước đây: 
sự quý trọng, tài sản, chồng lấy người khác. Gánh 
lấy nỗi đau tột cùng, bà Gotami trở thành điên 
loạn. Bà ôm xác đứa con đi khắp nơi, gặp ai bà 
cũng chỉ cầu xin một điều: “Hãy cứu lấy con tôi!” 


Cho đến một hôm, trong cơn tuyệt vọng cùng 
cực bà được nghe có người mách rằng Đức Thế 
Tôn Thích Ca Mâu Ni có nhiều thần thông, may 
ra Ngài có thê cứu cho con bà. Với niềm hy vọng 
con mình được cứu sống, người mẹ bất hạnh liền 
tìm đến bên Đức Phật. Sau khi nghe bà giải tỏa 
nỗi niềm đau khổ, Đức Phật đã ôn tồn bảo bà: 
“Hãy đi đến nhà nào không có người chết, và đem 
lại một hột cải!” 


Như được một nguồn sức mạnh hỗ trợ, bà 
Gotami xin gởi lại xác con trai để lên đường tìm 
kiếm hạt cải quý giá ấy. Bà đi từ nhà này sang nhà 
khác, từ làng này qua làng nọ, gặp ai bà cũng hỏi 
để tìm xem có một gia đình nào không có người 
thân quá vãng. Dù đã qua nhiều nơi, hỏi rất nhiều 
người nhưng bà mẹ vẫn không nản lòng. 


Bà đi, đi mãi, cho đến một lúc bà giật mình 
tỉnh ngộ, hiêu được bài học Đức Thê Tôn muôn 


187 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


dạy cho bà mà bấy lâu vì mê muội bà đã không 
nhận thức được. Và thể là bà quay về xin chôn cất 
đứa con. Sau đó bà trở lại xin xuất gia nơi vị Đạo 
sư đã dùng “hạt cải để cứu sống bà. Không lâu 
sau, bà Gotami đã đâm thủng được cả vô minh, 
chứng được thánh quả A-la-hán, giải thoát hoàn 
toàn khổ đau. 


Nghe xong câu chuyện trên, vẫn đề đặt ra là 
bà Kisa Gotami đã ngộ được điều gì khiến cho bà 
vượt thoát được cả trạng thái điện loạn? Tiến trình 
tâm lý vượt qua khổ đau của bà như thế nào? Có 
hợp lý không? Hay đây chỉ là chuyện hoang 
đường có tính chất tín ngưỡng của tôn giáo? Phân 
tích kỹ trường hợp của bả Kisa Gotami có thê thấy 
rất thực tế, và tiến trình tâm lý hoàn toàn logic. 
Thật vậy: 


Thứ nhất, bà Gotami đã có được niềm tin thay 
thế cho sự tuyệt vọng, từ niềm tin ẫy bà có thêm 
sức mạnh cần thiết cho bản thân mình, điều này 
kinh văn gọi là “tấn căn” sanh khởi từ “tín căn.” 
Trong cuộc sống lòng tin chân chánh rất quan 
trọng, nó có thể giúp một người tăng cường nghị 
lực hơn, nỗ lực hơn để thoát khỏi bề tắc, hiểm 
nguy. Trong Đạo Phật, để thoát khỏi khổ đau, tín 
căn cũng quan trọng như vậy! 


188 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Thứ hai, bà Gotami trên con đường đi tìm một 
gia đình không có người thân quá cô cũng là quá 
trình bà mẹ bất hạnh phải chú tâm hỏi và lắng 
nghe người khác trả lời. Đây chính là cách giúp 
cho bà trở về với ý thức tỉnh giác nhằm thoát khỏi 
trạng thái bị tưởng uần chi phối vì khổ đau. 


Thứ ba, theo nguyên tắc vận hành của tâm, khi 
đặt tâm chú ý vào một vẫn đề này thì các vấn đề 
khác không khởi lên, bởi, trong một thời điểm tâm 
không thê khởi hai ý niệm cùng một lúc. Nói khác 
đi, ý niệm đau khổ nơi bà Gotami tạm thời được 
thay thế băng những ý niệm tích cực hơn. Đây 
chính là phương pháp “dùng một cái nêm nhỏ để 
đánh bật ra, đánh tung ra, đánh văng ra một cái 
nêm khác" (Kinh An Trú Tầm, Trung Bộ l1, số 20 
= [U.13]). 


Thứ tư, và cũng là điều quan trọng nhất, đó là 
trong sự tỉnh giác ấy bà Gotami đã có nhiều dịp 
hướng tâm đến những sự kiện ngoài nỗi đau riêng 
của bà. Bà đã trực tiếp nhìn thấy thực tế cũng có 
biết bao gia đình khác cũng phải chấp nhận khổ 
đau tất yếu của cuộc sống, chứ không phải chỉ có 
gia đình bà. AI ai cũng có nỗi đau mất mát riêng 
của họ: có người con bị mắt mẹ, có người cha bị 
mắt con, có người vợ mất chồng, có người anh 


189 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


mất em, có người em mất chị... Bà Gotami đã có 
dịp tận mắt chứng kiến có nhiều người còn khổ 
đau hơn bà: có đứa bé bước đi chưa vững đã mất 
cha, có người con tàn tật ốm đau lại mất mẹ, thậm 
chí có bả mẹ sau cơn thiên tai mất tất cả gia đình, 
chồng con, cha mẹ, anh em, tài sản. 


Hóa ra không phải chỉ có một mình bà gặp bất 
hạnh, mà nhiều nhiều người chung quanh bả cũng 
mang những nỗi khổ đau riêng của họ, và trên hết, 
mọi nỗi khổ đau ấy vẫn là hai chữ vô thường. 
Thấu rõ bản chất vô thường của cuộc sống, thấu 
nỗi khô của mình đồng thời phải thấu cảm với biết 
bao nỗi khổ của người khác, chính những lúc ấy 
nỗi bất hạnh của bà được vơi đi và lắng dịu, thay 
vì bà cứ chìm đắm trong nỗi khổ đau riêng của 
mình. 


Khi bà mẹ bất hạnh chỉ nghĩ đến đau khô của 
cá nhân mình, nỗi đau ấy trở thành to lớn đẻ nghẹt 
trái tìm bà. Nhưng khi bà biết mở tâm nhìn ra 
chung quanh, bà mới thấy nỗi đau ngút ngàn của 
các chúng sanh khác như cả một đại dương sâu 
thăm, như cả một bãi sa mạc mênh mông. Và khi 
biết mở tâm, mở lòng để chia xẻ với những niềm 
đau vô tận ấy, chính lúc đó bà mới thấy nỗi đau 
của mình nhỏ lại. Nỗi đau của bà giờ đây chỉ như 


190 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


một giọt nước trong biên khô đau của nhân loại, 
nó chỉ như một hạt cát giữa bãi sa mạc khô đau 
của cuộc đời. 


Nhờ biết mở tâm nên mở trí, nhờ mở trí nên 
bà Gotami đã tự mình hóa giải khổ đau của mình: 
từ nỗi đau không thê vượt qua giờ đây nó trở nên 
nhỏ lại, từ nỗi đau nhỏ lại trở thành sự thật được 
chấp nhận một cách tỉnh táo hơn, bình tĩnh hơn. 
Và như vậy bà Kisa Gotami từ khô đau thành điên 
loạn, và từ điên loạn bà trở về trạng thái tỉnh thức. 
Từ sự tỉnh thức và nhận thức đúng hướng bà đạt 
được sự bình tĩnh hơn. Từ sự bình tĩnh đến biết 
chấp nhận khổ đau để rồi vượt qua khô đau, tiễn 
trình này có gì là vô lý? 


Và đây cũng chính là ý nghĩa thứ nhất của 
cách quán “vô ngã trong khổ': có nghĩa là trong 
đau khô đừng nghĩ tới mình và nỗi đau của mình 
quá nhiều. 


Cũng vậy, em bé tật nguyền chỉ vì nghĩ tới bản 
thân mình nên em sẽ thấy bất hạnh nhiều hơn, 
khốn khổ nhiều hơn. Nhưng giờ đây em hãy quán 
sát kỹ mọi người chung quanh mình, em sẽ thấy 
ai cũng có nôi khổ riêng của họ, ai cũng ôm khối 

“tật nguyễn” riêng của mình. 


191 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Bà hàng xóm tuy còn đi đứng được, nhưng lại 
bị “tật nguyên" nơi tim phải chêt đi sông lại mây 
lần. 


Ông bác đâu xóm mới hôm nào còn qua nhà 
em, giờ đây một cơn tai nạn đã quật ông phải năm 
im bât động. 


Chị bạn thân của em trông khoẻ mạnh là thế, 
nhưng có ai biệt chị đã phải khóc bao nhiêu lần 
môi khi căn bệnh đau đâu hoành hành. 


Còn anh trai đầu phố trẻ trung là thế, nhưng 
cuộc sông của anh chỉ còn tính từng ngày trước 
khôi ung thư thời kỳ cuôi. 


Có nhiêu em bé còn nhỏ hơn em nhưng sô 
phận còn nghiệt ngã hơn em, nhiêu khô đau hơn 
em. 


Đó là bệnh về thân, còn bệnh về tâm cũng vô 
chừng. Nhiều người nhìn bề ngoải thấy quá đầy 
đủ sung sướng, thế nhưng bỗng dưng lại tự tử vì 
tình duyên, vì gia đình, vì phá sản. Lại có những 
người hoá điện dại trước những tai nạn trong cuộc 
đời, của người thân. Còn thiệt thòi nào hơn những 


192 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


cảnh đời của những em bé mô côi cha, mô côi mẹ, 
đói khô, không mái âm gia đình. 


Hoá ra, đau khô đâu phải chỉ dành cho riêng 
em, và đứng trước đau khổ thì mọi người đều bình 
đăng. Em bé tật nguyên cảng nhìn kỹ và càng thấu 
cảm với những nỗi khổ đau của mọi người bao 
nhiêu, em càng có dịp làm tiêu mòn nôi đau của 
chính mình bấy nhiêu. Đó là vì em đã biết “quán 
vô ngã trong khổ”. 


Trở lại trường hợp bà Gotami, bên cạnh cách 
quán “vô ngã trong khổ' theo hướng trong đau khổ 
đừng chỉ nghĩ đến mình, bà còn nhận thức được 
như thật quy luật vô thường của cuộc đời nên 
không chấp thủ bản thân mình. Từ không chấp thủ 
bản thân mình sẽ dẫn đến không chấp thủ đối 
tượng khác, người khác là mình, là của mình. 
Không chấp thủ đối tượng khác nên từ đó tránh 
thêm được nhiều phiền não khi vô thường xây đến 
cho các đối tượng ấy. Đây cũng là ý nghĩa thứ hai 
của cách quán “vô ngã trong khổ” như bài kệ số 
62 của kinh Pháp Cú đã nói rõ: 


"Con tôi, tài sản tôi, 
Người ngu sanh ưu não, 


193 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Tự ta, ta không có, 
Con đâu, tài sản đâu. ” 


Trong Tương Ung, bài kinh Gotami có phi lại 
bài kệ của vị Thánh ni Kisa Gotami nói với Ác ma 
khi bà bị Ác ma dọa nạt, đã cho thấy sự dũng cảm 
và trí tuệ của bà: 


“Con hại, đã qua rồi, 

Đàn ông đã chấm dứ, 

Ta không sâu, không khóc, 
Ta sợ gì các Ông? 

Khấp nơi hỷ, ái đoạn, 

Khi mê ảm nát tan, 

Chiến thắng quân thân chết, 
Vô lậu, ta an trú ” 

(S.1.129 = [Vd.36.3]). 


Tóm lại bà Kisa Gotami khi trong đau khổ chỉ 
nghĩ tới bản thân mình và nỗi khổ của mình đã rơi 
vào điên loạn, đó là do cách quán “ngã trong đau 
khổ.” Ngược lại khi bà biết quên mình đề nghĩ đến 
và chia xẻ nỗi đau khổ của người khác, đây chính 
là phương thuốc thần dược để vượt qua khổ đau 
và tự cứu lây chính mình. 


194 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Câu chuyện cuộc đời của bà Kisa Gotami là 
điển hình cho cách quán “vô ngã trong khổ,” và 
“hạt cải” cứu cho bà GotamI cũng chính là phương 
pháp cứu khổ cụ thê cho nhiều người. 


H. Quán khổ trên vô thường. Quán vô ngã 
trên khô 


Trước hết cần phải y cứ vào chánh Kinh để 
nêu những. dẫn chứng cụ thê cho lời dạy của Đức 
Thế Tôn vẻ cách quán này. 


- “Này các T }-kheo, đề thắng tri tham, chín 
pháp cán phải tu tập. Thê nào là chín? 


Tưởng bất tịnh, trồng chết, trởng yếm ly đối 
với các món ăn, tưởng không vui thích đổi với 
tắt cả thế giới, tưởng vô thường, trởng khổ trên 
vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, tưởng đoạn 
tận, tướng ly tham. 

Này các Tỷ-kheo, để thắng tri tham, chín pháp 
này cần phải tu tập” (TC4, C9, Phẩm Tham, bài 
kinh Thắng Tri Tham, số 93 = [I.9.93]). 


- “Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đên quả lớn, lợi 


195 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh. Thê nào là mười? 


Tưởng bắt tịnh, tưởng chết, tưởng nhàm 
chún trong các món ăn, tưrởng không hoan hỷ 
dỗi với tất cả thế giới, tưởng vô thường, tưởng 
khổ trên vô thường, tưởng vô ngã trên khổ, 
tưởng đoạn tận, tưởng ly tham, tưởng đoạn diệt. 


Này các Tỷ-kheo, mười tưởng này, được tu 
tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, lợi 
ích lớn, thể nhập vào bắt tử, lấy bất tử làm cứu 
cánh ” (bài kinh Tưởng, TC4, C9, Phẩm Tâm Của 
Minh, số 56, trang 379 = [I.10.56]) 


Nếu quan sát kỹ các lời dạy tương tự khác 
trong kinh Nikãya, người học Phật có thê thấy 
cách “quán tưởng khổ trên vô thường” và “quán 
tưởng vô ngã trên khổ” cùng với các cách quán 
tưởng bắt tịnh, tưởng nhàm chán món ăn, tưởng 
yếm ly thế giới... thường được Đức Phật dạy cho 
hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni đã xuất gia. Trong khi 
đó, cách “quán khổ trong vô thường" và “vô ngã 
trong khổ” thường được Đức Thế Tôn dạy cho các 
cư sĩ tại gia như trong bài kinh Dighävu đã nêu là 
một ví dụ. 


196 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Vì sao có sự khác biệt này? Đó chính là do sự 
khác biệt giữa đời sông xuất gia của một tu sĩ và 
cuộc sống tại gia của người cư sĩ. Đề hiểu rõ hơn 
vẫn đề này, cần tìm hiểu cụ thể từng cách quán 
một. 


2.1 Quán Khổ Trên Vô Thường 


Như được biết, quán khổ trong vô thường có 
nghĩa là trong khi bị đau khổ hãy nghĩ đến sự vô 
thường của chính nó. Trong cõi đời biến dịch này 
không có một đau khổ nào là thường hằng vĩnh 
viễn. Nhờ thấy được khổ trong vô thường giúp 
giảm đi nỗi khổ, ngược lại thấy khổ đau theo 
hướng thường hằng sẽ khiến khổ đau nhân lên, 
thậm chí dẫn đến bề tắc. 


Còn thế nảo là quán khổ trên vô thường? Cách 
quán này giúp diệt khổ đau như thế nào? Trong 
kinh Nikãya, có rất nhiều bài kinh dẫn giải cách 
quán này, và nhiều trường hợp điền hình nhờ cách 
quán này đã vượt thoát được khổ đau. Một trong 
số đó là trường hợp của bà Patäcãrã. 


Nếu có thể định lượng được khổ đau thì khổ 


đau của bà Kisa Gotami ở trên ví như một, còn 
khô đau mà bà Patacara phải chịu đựng gâp nhiêu 


197 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


lần hơn, thảm khốc nhiều hơn, đến độ khó tìm 
được một ai bất hạnh hơn cảnh ngộ của bà. Đứng 
trước nỗi đau khổ tột cùng của mình, bà Patãcãrã 
cũng trở nên điên loạn. 


Câu chuyện về bà Patãcarä được kinh văn ghi 
lại nguyên văn như sau trong TherI.134 (N.47) 


“Trong thời đức Phật hiện tại, nàng sanh trong 
gia đình vị thủ ngân khố nhà vua ở Sãvatthi. Khi 
đến tuổi trưởng thành nàng giao du với một người 
đầy tớ trong nhà. Khi cha mẹ nàng định ngày gả 
nàng cho một chàng trai xứng đôi, nàng trốn đi 
với người tình nhân và sống tại một ngôi làng nhỏ. 


Khi nàng sắp sanh, nàng bảo chồng đưa nàng 
về nhà cha mẹ, vì ở đây không có ai săn sóc nảng, 
nhưng chồng nàng cứ hẹn lần hẹn hôi cho đến khi 
nàng biết chồng nàng không muốn đi về. Nàng 
liền chờ chồng đi văng, sấp đặt công việc, tin cho 
người láng giêng biết rồi nàng bỏ về nhà cha mẹ. 


Khi người chồng về, người chồng liền đuôi 
theo, sợ nàng không có người săn sóc. Chồng 
nàng bắt Đặp nàng và giữa đường nàng sinh được 
người con, rồi hai vợ chồng lại đi trở về làng. 


198 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Đến kỳ sinh nở thứ hai, sự việc xảy ra như lần 
trước, nhưng có điểm khác biệt như sau: giữa 
đường mưa to gió lớn nồi lên, người chồng tìm lá 
và cây làm cái chòi cho nàng tránh mưa, nhưng bị 
con răn từ gò mối bò ra cắn chồng nàng chết tại 
chỗ. Trong cơn đau khổ chờ đợi chông nàng, nàng 
bồng đứa con trên ngực và giữa mưa to gió lớn 
nàng nằm phục xuống đất để che chở cho hai đứa 
con trải qua một đêm như vậy cho đến sáng. 


Đến sáng, nàng đi tìm chồng và thấy chồng bị 
rắn căn chết rồi. Nàng khóc than suốt đêm. Vì 
mưa to, nước sông dâng lên đến đầu gối, nàng lại 
quá yếu nên không thể bồng hai đứa con lội qua 
sông. Nàng đề đứa lớn ở bờ bên này và bồng đứa 
nhỏ lội qua sông. Rồi nàng đặt đứa nhỏ nằm trên 
khăn trùm đầu, dùng cành cây che lại để nó trên 
bờ, còn nàng lội qua sông lại để đem đứa lớn qua. 


Nhưng đến giữa dòng, quay mình trở lại thời 
thấy một con diều hâu, tưởng đứa con nít là một 
miếng thịt, nên bay xuống tha đứa nhỏ đi. Dầu cho 
người mẹ có xua đuổi và la lên nhưng vì quá xa 
nên không làm gì được. Còn đứa lớn bên bờ bên 
này, nghe tiếng mẹ la tưởng là mẹ kêu liền lội 
xuống nước đi qua và bị nước cuốn trôi. 


199 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Thế là hai đứa con và cả người chồng bị chết. 
Nàng vừa khóc vừa đi về thành Sãvatthi, lại được 
tin hồi hôm mưa to gió lớn làm sụp đồ căn nhà của 
cha mẹ nàng, giết chết cả cha mẹ và em nàng vừa 
làm lễ hỏa táng xong. Trong cơn đau khổ khủng 
khiếp chồng chất, nàng hóa điên dại, ăn mặc hở 
hang, nàng vừa khóc vừa than: 


Hai con ta đã chết, 
Chồng ta cũng chết luôn, 
Rồi trên giàn hỏa táng, 
Cha ta và mẹ ía, 

Cùng đứa em trai ía, 
Vừa làm lễ thiêu đốt. 


Rôi nàng đi lang thang đây đó, khóc than nôi 
đau khô của nàng, và vì nàng mang xiêm áo tả tơi, 
nàng được gọi là Pa/acara (kẻ mang xiêm áo)...” 


Quả là đau khổ tận cùng! Chồng chết thảm, 
hai con chết thảm, cha mẹ và em cũng chết thảm, 
tài sản tan tành! Còn nỗi đau khổ nào hơn nỗi đau 
khổ của bà Patäcärä? Nhưng nào đã hết đâu, cũng 
theo kinh văn ghi lại, nhiều người thấy bà thất 
thần với y áo tả tơi, đã không thương hại bà thì 
chớ còn chế diễu bà là người điên, có kẻ còn ném 


200 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


đá, ném đô dơ xua đuổi bà. Còn bất hạnh nào hơn 
bât hạnh mà bà Patacara đã phải gánh chịu? 


Những ai đang nghĩ rằng mình bắt hạnh, hãy 
nhớ đến bà Patãcãräã để thấy rằng mình vẫn còn 
may mắn, hãy chia xẻ với thảm cảnh của bà để 
xoa dịu chính nỗi đau của mình. Nhưng quan 
trọng hơn, hãy tìm hiểu xem bà Patãcãrä đã thoát 
khỏi sự điên loạn như thế nào? Đã giải thoát khỏi 
khổ đau ra sao? Phương pháp có hợp lý không? 
Có thực tế không? 


Nghiên cứu kỹ câu chuyện về bà Patäcãrã sẽ 
thấy, ở đây, không có sự hoang đường nào cả, mà 
chỉ có lòng từ bi của Đức Phật, diệu pháp của 
Ngài, và sự nỗ lực nơi bản thân bà Patãcãrã mới 
cứu được cho bà. 


Thật vậy, cũng theo kinh văn ghi lại, bà 
Patäcãrä trên bước đường trôi lăn cùng khổ đã đến 
thành Jetavana. Khi ấy Đức Phật cũng đang ở tại 
Jetavana. Đức Phật thấy mọi người đối xử thô bạo 
với bà, Ngài liền can ngăn và khuyên mọi người 
phải trải lòng từ bi đối với bà. Ngài bảo người đem 
y áo lành lặn cho bả và cho phép bả đến gần. 


201 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Trước tâm lòng từ bi của Đức Phật, bà 
Patäcãärä cảm động hồi tỉnh dần. Bà đặt lòng tin 
tưởng nơi bậc Đạo sư từ bi và trải nỗi đau thương 
cùng tột của mình. Bà cầu xin Ngài cứu giúp bà. 


Đức Phật nghe xong, Ngài đã chỉ cho bà thấy 
những khổ đau trong hiện tại chỉ là một trong 
muôn vàn khô đau mà bà đã phải chịu đựng qua 
bao kiếp luân hồi. Nước mắt bà đã từng khóc cha, 
khóc mẹ, khóc chồng, khóc con, khóc cho người 
thân qua bao kiếp luân hồi còn nhiều hơn cả nước 
trong bốn biển lớn. Giờ đây bà phải tự cứu lấy 
chính bản thân mình thoát khỏi nỗi đau hiện tại 
lẫn nỗi đau trong muôn kiếp. 


Ngài đã dạy bà bài kệ: 


“Nước bồn biển ít hơn, 

Nước mắt của loài Người, 

Khóc than vì đau khổ, 

Vậy sao nàng hủy hoại, 

Sanh mạng của chính mình, 
Trong khóc than sâu khổ!” (Sđđ) 


Rõ ràng đề cứu cho bà Patacara khỏi sự đau 


khổ đến mức điên loạn, Đức Phật đã không dùng 
“hạt cải” như trường hợp của bà Kisa GotamI. Vì 


202 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


sao như vậy? Vì dù bà Patäcãrã có đi khắp cùng 
trời cuối đất, hỏi tất cả mọi người cũng khó tìm 
thấy ai đau khổ tận cùng như bà. Lúc ấy không 
những bà Patäcärä đã không bớt khổ đau mà còn 
tủi thân nhiều hơn, cảm thấy mình bất hạnh nhiều 
hơn. Vì vậy phương pháp quán “vô ngã trong 
khổ,” theo hướng thấu cảm nỗi đau của người 
khác để giảm nhẹ nỗi đau của mình, không thích 
ứng với bà Patäcara. 


Nhưng bà Patäcãrã cũng giống như bà Kisa 
Gotami, ở chỗ, cả hai đều nhận được tắm lòng từ 
bi của Đức Phật. Cả hai được lắng nghe để chia 
xẻ niềm đau, nhờ vậy bà Patacarä và Kisa Gotami 
được an ủi đề hỏi tỉnh dần. Từ đó cả hai có thêm 
sự tin tưởng nơi bậc Đạo sư và giáo pháp của 
Ngài. Sự tin tưởng này là yếu tố quan trọng g1úp 
họ thoát dần bế tặc và tinh tấn tu tập. Trong hai 
pháp Năm Căn và Năm Lực, Tín căn dẫn đến Tấn 
căn, Tín lực dẫn đến Tấn lực cũng theo ý nghĩa 
nảy. Càng tỉnh tấn tu tập đúng chánh pháp, càng 
được giải thoát. 

Do vậy, đối với những người bị tâm thần nói 
chung và rối loạn tâm lý nói riêng, mọi người 
không nên có thái độ thô bạo hoặc khinh ghét họ 
khiến gây thêm ức chế tâm lý có hại cho họ. Trái 


203 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


lại phải khoan dung hơn, đối xử với họ cần trọng 
hơn. Đồng thời phải hiểu rõ những hoàn cảnh bức 
bách đau khổ của họ để thông cảm với họ, từ đó 
tạo lòng tin tưởng nơi họ, có vậy mới giúp cho họ 
thoát dần khỏi sự khủng hoảng về tâm lý. 


Hơn thế nữa, phải có những phương pháp 
thích đáng để giúp cho họ tự vượt thắng nghịch 
cảnh của mình. Trong trường hợp của bà Patäcara, 
đó là cách “quán khổ trên vô thường.” 


Thật vậy, khi Đức Phật dùng hình ảnh nước 
mắt của loài người khóc than vì sầu khổ, vì mất 
mát người thân qua bao kiếp sống luân hồi còn 
nhiều hơn nước biên đại dương, điều này đã giúp 
cho bà Patãcärä thấy ra được những khổ đau qua 
bao kiếp luân hồi còn to lớn hơn, kinh khủng hơn 
nỗi đau khô hiện tại. 


Bà hiểu ra răng mỗi kiếp sống là một kiếp vô 
thường, và trên mọi kiếp vô thường ấy vẫn chỉ là 
một chữ khổ: khổ vì sanh-già-bệnh-chết; khổ vì 
sầu-bi-khổ-ưu-não, khổ vì khóc cha, khóc mẹ, 
khóc con, khóc những người thân, khổ vì những 
tai nạn bất ưng, những thiên tai, nhân tai bắt tận. 
Nói khác đi, phải thấy như thật khổ đau trên mọi 
kiếp sống vô thường. 


204 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Khi và chỉ khi, bà Patäcarä thấy được những 
nỗi đau khổ còn to lớn hơn, vô cùng hơn qua bao 
kiếp luân hồi như vậy, chính lúc ấy nỗi đau hiện 
tại của bà sẽ nhỏ lại và vơi đi. 


Giống như một đứa bé quân quanh trong làng, 
nó chỉ thấy ngọn núi đầu làng là to lớn nhất, hùng 
vĩ nhất. Nhưng khi đứa bé trưởng thành hơn, nó 
thấy được nhiều ngọn núi còn to lớn hơn, hùng vĩ 
hơn, tự nhiên nó sẽ thấy ngọn núi đầu làng nhỏ 
lại. Khi nó thấy được sự hùng vĩ của dãy núi chúa 
Himalayas, nó sẽ thấy ngọn núi đầu làng càng nhỏ 
hơn nữa. Cứ thế đứa bé quán thấy được sự vĩ đại 
của cả trái đất, cả Thái Dương Hệ, cả vụ trụ; thì 
ngọn núi đầu làng chẳng đáng là gì cả. 


Khổ đau cũng giống như vậy! Khi bà Patäcãrä 
chỉ nhìn thấy nỗi đau hiện tại, bà đã bị nó quật 
ngã. Nhưng khi bà nhận thức được nỗi đau khô 
trong sanh tử luân hồi còn to lớn hơn, còn kinh 
khủng hơn rất nhiều lần nỗi đau hiện tại; hắn 
nhiên nỗi đau khô hiện tại phải thu nhỏ lại. 


Khi bà Patãcãrä ý thức như thật răng, nước 
mắt của bà qua bao kiếp luân hồi khóc cho người 
thân, cho số phận còn nhiều hơn nước của đại 
dương, chính lúc ấy bà mới thấy nước mắt khóc 


205 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


thương trong kiếp hiện tại chỉ là muôn một. Khi 
nỗi đau hiện tại được thu nhỏ lại, bà Patäcäãrã sẽ 
bình tĩnh hơn. Sự bình tâm là bước đầu tiên thoát 
khỏi điên loạn. Có thoát khỏi điên loạn mới tiễn 
tới giải thoát khổ đau được. 


Có thê nói đây là phương pháp thấy khổ “lớn” 
để diệt khổ “nhỏ”, giống như việc dùng một cái 
mâm lớn che khuất một cái mâm nhỏ vậy. Chỉ có 
điều, khổ đau hiện tại mà bà Patãcãrã đang gánh 
chịu có ân chứa trong đó sự ái luyến, chính sự ái 
luyến này gây ra đau khổ và che mờ lý trí; còn khổ 
đau to lớn hơn qua bao kiếp luân hồi không có ái 
luyến, nó chỉ đơn thuần là sự nhận thức của lý trí 
tỉnh giác. 


Vì sao như vậy? Vì theo pháp Nhân Duyên, ái 
luyến là do “xúc” và “thọ” tạo nên, do vậy khổ đau 
trong kiếp hiện tại có đầy đủ ba pháp này, cho nên 
nó là khô đau như thực. Ngược lại khô đau qua 
bao kiếp luân hồi tuy vĩ đại hơn, kinh khủng hơn 
nhưng nó không có tình cảm ái luyến (vì không có 
tiếp xúc và cảm thọ), nó chỉ thuần tuý thuộc về 
nhận thức của trí tuệ, do vậy “thấy khổ mà không 
khổ” (Xem Giải mã 12 Chi Phần Nhân Duyên). 


206 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Cái 'mâm nhỏ” khổ đau trước mắt đo ái luyến 
chi phối tuy “nhỏ? nhưng nó rất nguy hiểm, đến 
mức nó có thể gây ra trầm cảm, điên loạn, thậm 
chí tự tử. Ngược lại cái 'mâm lớn' - khổ đau trên 
bao kiếp luân hồi - tuy cũng là khổ nhưng không 
bị ái luyễn chỉ phối, chỉ đơn thuần là sự nhận thức 
của lý trí tỉnh giác, do vậy “thấy khô mà không 
khổ' và từ đây mới hiểu và thực hiện được diệu 
pháp “thấy khổ đề diệt khổ. 


VỊ Tỳ-kheo cần phải thấy rõ cuộc sông là vô 
thường, tất cả mọi kiếp sống trong sanh tử luân 
hồi cũng đều là vô thường, và trên hết mọi sự vô 
thường ấy vẫn là một chữ “khố'. Thấy rõ khổ qua 
bao kiếp luân hỏi chính là đề tiêu diệt nỗi khô của 
hiện tại, và hơn thế nữa đề tỉnh tấn tu tập thoát 
khổ. Đây cũng chính là nội dung ý nghĩa của 
phương pháp “quán khổ trên vô thường hay “thấy 
khổ đề diệt khô. 


Cũng theo kinh văn ghi lại, bà Patacarä nhờ 
được Đức Thế Tôn chỉ dạy nên dần hồi tỉnh và 
bình tĩnh hơn. Nhờ cách quán khô trên vô thường 
nên bà Patäcarä đã nhận chân được sự nguy hiểm 
thật sự. Từ nhận chân sự thật nguy hiểm đến nỗ 
lực tinh tắn tu hành thoát hiểm là điều dễ hiểu. Và 
nhờ tỉnh tấn tu hành thoát khổ mới dân thoát khỏi 


207 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


khổ đau. Nhờ vậy cuối cùng bà Patãcãrã cũng đã 
đâm thủng được vô minh, đắc được quả A La Hán, 
giải thoát ngay trong hiện tại và sanh tử luân hồi. 
Không những thế, bà Patãcãrã còn cứu được cho 
nhiều người khác nữa. 


Trong Trưởng lão Ni kệ còn ghi: nhiều người 
đau khổ khi biết câu chuyện về đời bà đã tìm đến 
nhờ bà giúp đỡ. Với kinh nghiệm của chính mình, 
bà Patäcãrä đã giúp cho rất nhiều người. Trong số 
đó có 30 vị Tỳ-kheo-ni tu theo bà cũng đều đắc 
quả Thánh A La Hán (TherT. 135 = [N.48]) 


Câu chuyện về bà Patäcärä đã cho thêm một 
minh chứng cho nguyên lý bất di bất dịch của Phật 
Pháp: thấy khổ đề diệt khô. Vị tu sĩ có thấy rõ nỗi 
khổ của mình mới không làm khổ mình thêm, mới 
nỗ lực cứu cho mình. Hơn thế nữa, đệ tử Phật phải 
thấu nỗi khổ của người để không làm khổ người 
nữa, mới nỗ lực cứu cho người. 


Đạo Phật hoàn toàn không phải như một SỐ 
người ngộ nhận là một tôn giáo chỉ thấy khổ để 
rồi bi quan yếm thế (2!) Rõ ràng chỉ cần một tâm 
gương tiêu biểu của Thánh Ni Patãcãrä cũng đủ 
cho thấy những ngộ nhận về Đạo Phật, và về vị 
Thánh Thanh Văn đệ tử Phật sai lầm như thể nào! 


206 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Hắn nhiên, những lời dạy của bậc Đạo Sư 
Minh Hạnh Túc không phải chỉ có bấy nhiêu. Cả 
một tạng Kinh Nikãya đồ sộ là một kho tảng vô 
giá giúp cho những ai muốn diệt khô, giải thoát 
cho chính mình. Ở đây chỉ trích dẫn thêm những 
lời dạy của Bậc Đạo sư về cách quán khổ trên vô 
thường nhằm giúp người học Phật nhận thức rõ 
hơn ý nghĩa của pháp quán này. 


- “,. Cải này là nhiễu hơn, này các Tỷ-kheo, 
tức là dòng nước mắt tuôn chảy do các Ông than 
van, khóc lóc, phải hội ngộ với những gì không 
ta, phải biệt ly với những gì mình thích, khi các 
Ông phải lưu chuyển luân hồi trong thời gian dài 
này chớ không phải nước trong bốn biển lớn. 


Trong một thời gian dài, này các Tỷ-kheo, các 
Ông chịu đựng mẹ chết... các Ông chịu đựng con 
chết... các Ông chịu ' đựng con gái chết ... các Ông 
chịu đựng tai họa về bà con ... các Ông chịu đựng 
tai họa về tiền của... Trong tội thời gian dải, này 
các Tỷ-kheo, các Ông chịu đựng tai họa của bệnh 
tật. 


Cải này là nhiễu hơn, là dòng nước mất tuôn 


chảy do các Ông than van, khóc lóc, phải hội ngộ 
với những gì mình không ưa, phải biệt ly với 


209 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


những gì mình thích, khi các Ông phải chịu đựng 
tai họa của bệnh tật chớ không phải nước trong 
bốn biên. 


Vì sao? Vô thi, này các Tỷ-kheo, là sự luân hôi 
này. Điểm bắt đầu không thể nêu rõ đổi với chúng 
sanh bị vô mình che đậy, bị khát ái trói buộc. Cho 
đến như vậy, này các Tỷ-kheo, là vừa đủ để các 
Ông nhàm chán, là vừa đủ để các Ông từ bỏ, là 
vừa đủ để các Ông giải thoát đối với tất cả các 
hành” (Bài kinh Nước Mắt, TƯ2, 179 =[I.12.3]). 


-- “Vô thí, này các Tỷ-kheo, là sự luân hồi 
này. Điểm bắt đầu không thể nêu rõ đổi với chúng 
sanh bị vô mình che đậy, bị khái ải trôi buộc, phải 
hưu chuyền, luân hồi. 


Có thể có một thời, này các Tỷ kheo, biển lớn 
đi đến khô cạn, hoàn toàn đi đến khô kiệt, không 
có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ kheo, Ta không 
có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau đối 
với chúng sanh bị vô mình che đậy, bị khát di 
trói buộc, phải lưu chuyển, luân hôi. 


Có thể có một thời, này các Tỷ-kheo, Sineru 


(Tu-di), Vua các núi, đi đến băng hoại, hoại diệt, 
không có hiện hữu. Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta 


210 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


không có tuyên bố rằng, có sự chấm dứt khổ đau 
đổi với chúng sanh bị vô mình che đậy, bị khái ái 
trói buộc, phải lưu chuyên, luân hôi! 


Có thể có một thời, này các Tỷ-kheo, đại địa 
đi đến băng hoại, hoại diệt, không có hiện hữu. 
Nhưng này các Tỷ-kheo, Tu không có tuyên bố 
rằng, có sự chấm dứt khô đau đối với chúng sanh 
bị vô mình che đậy, bị khát ải trói buộc, phải lưu 
chuyển luân hồi!” (Bài kinh Dây Thăng, TƯ3, 
149 = [Ve.7.99]) 


Thực tế mỗi cuộc sống chỉ là một kiếp vô 
thường trong vòng xoáy bắt tận của sanh tử luân 
hồi, và vượt trên tất cả mọi kiếp sống vô thường 
ây vần là một chữ “khổ” Một tu sĩ có trí tuệ thấy 
như thật sự khổ đau phủ đầy trên mọi kiếp sông 
vô thường â ấy, thấy rõ được sự nguy hiểm trước 
mắt và lâu dài đang bao quyện và chờ đón mình, 
liệu người này có còn muốn tham luyến vào trong 
những trói buộc đầy hệ lụy? hay họ phải dốc sức 
quyết tâm đi tới giải thoát hoàn toàn? 

Một người tu sĩ tuy đã xuất gia nhưng không 


thây khô đau lăn tròn trên sanh tử luân hôi nên 
mới còn tham đăm chút vị ngọt cuộc đời. VỊ này 


211 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


vì không nghĩ đến nguy hiểm của “biển nước mắt 
khổ đau' nên vẫn còn vô mình ngụp lặn trong đó. 


Chính vì không thấy khô đau trên mọi kiếp vô 
thường nên mới không muốn từ bỏ sanh y, tài sản, 
danh vọng, quyền lực, địa vị, tranh chấp. Chính vì 
không thường xuyên quán xét khổ trên vô thường 
theo nhiều cách khác nhau nên mới còn dễ duôi, 
phóng dật, buông thả theo những tham muốn thế 
tục. 


Ngược lại vị Tỳ-kheo phải thấy khổ đau trôi 
lăn theo ta trong hiện tại lẫn trong mỗi kiếp luân 
hồi như một người luôn bị một kẻ khác cầm ngọn 
đao đưa lên sẵn sàng gieo sự vô thường cho mình 
bất cứ lúc nào và bất kỳ ở đâu. 


Nhờ thường xuyên quán xét như vậy mà một 
tu sĩ có được sự sợ hãi đúng pháp, nhờ biết sợ hãi 
đúng pháp nên vị Tỳ-kheo phải luôn tinh tấn tu 
tập, luôn tích cực nỗ lực để vượt thoát khỏi khổ 
đau. Đây cũng chính là ý nghĩa của cách “quán 
khổ trên vô thường”. 


“Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ- 


kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả 
lớn, có lợi ích lớn, thê nhập vào bắt tử, lây bắt tử 


212 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


làm cứu cánh, được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đên như vậy? 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiều với 
các tưởng khổ trên vô thường, thời các tưởng sợ 
hãi sắc bén được an lập trên thụ động, biếng 
nhức, thả lóng, phóng dật, không chú tâm, 
không quán sát; ví như một kẻ giết người giơ 
đao lên. 


Này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống nhiễu với 
các tưởng khổ trên vô thường, nhưng các tưởng 
sợ hãi sắc bén không được an lập trên thụ động, 
biếng nhác, thả lỏng, phỏng dật, không chủ tâm, 
không quán sát; thời không giống như một kẻ giết 
người gio đao lên. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ấy cần phải hiểu 
rằng: "Tưởng khổ trên vô thường không được ta 
tu tập; ở nơi ta không có sự sai khác trước và sau. 
Ta không đạt được quả của sự tu tập. ” Ở đây, vị 
ấy tỉnh giác như vậy. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, nếu Tỷ-kheo sống 
nhiễu với các tưởng khô trên vô thường, thời các 
tưởng sợ hãi sắc bén an lập trên thụ động, biêng 


213 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


nhác, thả lỏng, phóng dật, không chủ tâm, không 
quản sát, ví nhự một kẻ giêt người giơ đao lên. 


Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo cân phải hiểu rằng: 
"Tưởng khổ trên vô thường được ta tu tập; ở nơi 
ta có sự sai khác trước và sau. Ta đạt được quả 
của sự tu tập. ” Ở đây, vị ấy tỉnh giác như vậy. 


Tưởng khổ trên vô thường, này các Tỷ-kheo, 
được tu tập, được làm cho sung mãn, có quả lớn, 
có lợi ích lớn, thể nhập vào bất tử, lấy bất tử làm 
mục đích, được nói đến như vậy. Do duyên gì 
được nói đến như vậy...” (TC3, C7, kinh số 46, 
tr.347 = [I.7.46]). 


Vì cách “quán khổ trên vô thường có ý nghĩa 
thiết thực giIúp cho người tu sĩ xuất gia tích cực tu 
tập để giải thoát ngay trong kiếp sống này, cho 
nên Đức Thế Tôn thường dạy cách quán này cho 
các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-m là vì vậy. 


2.2 Quán Vô Ngã Trên Khô 


Như đã phân tích ở trên, “quán vô ngã trong 
khổ' có nghĩa là trong đau khổ không nên ngã 
chấp mình và chấp mạn với người khác. Còn cách 
“quán vô ngã trên khổ” mang ý nghĩa khác hơn. 


214 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Như Đức Phật đã dạy: “Chw 1jƒ-kheo, xưa 
cũng như nay, Như Lai chỉ nói lên sự khổ và sự 
điệt khổ” (TBI, 22). Nói lên sự khô, thấy khô để 
diệt khổ chứ không phải lẫy khổ làm phương 
châm đi tới giải thoát như những người khô hạnh 
quan niệm. 


Đạo Phật không chủ trương khô hạnh ép xác, 
nhưng cũng không chạy theo thoả mãn cho dục 
lạc. Đức Phật chủ trương con đường trung đạo 
theo Tám Chánh Đạo và dùng hỷ lạc đi tới giải 
thoát. 


“Vô thỉ, này các Tỷ-kheo, là sự luân chuyển, 
khởi điểm không thể nêu rõ, đối với (những đau 
khổ) do bị thương đâm, do bị kiếm chẻm, do bị 
bua chặt. 


Dầu vậy đi chăng níta, này các Tỷ-kheo, Ta 
cũng không tuyên bô răng nhờ khô và ưu mà 
bôn Thánh đê được chứng ngộ. 


Nhưng này các Tỷ-kheo, Ta tuyên bố rằng 


nhờ lạc và hỷ mà bốn Thánh đễ được chứng 
ngộ. ” (S.v.440 = [Ve.4.35]) 


215 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Đối với vị tu sĩ hành thiền, tùy theo nghiệp và 
theo trạng thái của từng người, có thể trải nghiệm 
những cảm thọ hỷ lạc hoặc khó chịu khác nhau. 
Riêng đối với những cảm thọ khó chịu, nếu vị tu 
sĩ không tác ý đúng sẽ thấy đây là khổ và ưu tức 
khắc, thậm chí có người còn đâm ra tức tối với 
chính mình. Về lâu dải, các kiểu tác ý sai và trạng 
thái tâm lý bắt lợi này dễ khiến vị tu sĩ đi đến lười 
nhác, buông lung, phóng dật. 


Gặp những cảm thọ bất như ý này, nếu vị tu sĩ 
chấp thủ cảm thọ là ta, là của ta, và tác ý theo 
chiều hướng thấy “ngã trên khổ: tôi đang bị đau, 
tôi đang bị khổ,' thì vì tu sĩ sẽ bị đau khổ nhiều 
hơn, đau khô hai lần: đau nơi thân và khổ nơi tâm 
do chấp dính vào cảm thọ đó. 


Như vậy, ý nghĩa thứ nhất của cách “quán vô 
ngã trên khổ” có nghĩa là khi những cảm thọ bất 
như ý phát khởi, vị tu sĩ không nên chấp thủ thọ 
ẫy là ta, là của ta, là tự ngã nơi ta; và cũng không 
nên dựa vào đó để so sánh với người khác. 


Thêm nữa, vị tu sĩ phải có nhận thức tích cực 
hơn, tác ý đúng đăn hơn. Vị tu sĩ phải hiểu rằng 
cuộc sống vốn vô thường với cả những bất trắc, 
bệnh tật và tai ương. Một khi những đau khô bất 


216 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


như ý này xảy đên, mọi người không có một cách 
nào khác là phải biệt châp nhận chúng như sự thật 
vôn có của cuộc đời. 


%I.- Này các Tỷ-kheo, có năm sự kiện này 
không thể có được bởi Sa-môn hay Bà-la-môn, bởi 
Ma hay Phạm Thiên, hay bởi một ai ở đời. Thể 
nào là năm? 


2. Phải bị già, muốn khỏi già, là một sự kiện 
không thể có được bởi một Sa-môn hay Bà-la- 
môn, bởi Ma hay Phạm Thiên, hay bởi một ai ở 
đời. Phải bị bệnh, muốn không bệnh... Phải bị 
chết, muốn không chết... Phải hoại diệt, muốn 
không hoại diệt... Phải bị tiêu diệt, muốn không 
tiêu diệt, là một sự kiện không thể có được bởi một 
Sa môn hay Bà la môn, bởi Ma hay Phạm Thiên, 
hay bởi một ai ở đời. ” (Kinh Sự Kiện Không Thê 
Có Được, Tăng Chi 2, Chương 5, V. Phẩm Vua 
Munda = [LS.48]). 


Phàm làm người không một ai thoát khỏi già, 
bệnh, chết, hoại diệt, tiêu diệt. Do vậy, lòng mong 
muốn những điều không thể có là một ảo tưởng 
nguy hại. Chính vì thế, không biết ý thức về nỗi 
khô đau tất yếu của cuộc đời, khi nỗi khổ đến phải 
đấm ngực khóc than. Ngược lại, nhận thức như 


217 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


thật khổ đau và có sự chuẩn bị tinh thần, khi vô 
thường xảy đên sẽ dê kham nhân hơn. 


Trong bài kinh Tất Cả Lậu Hoặc, Đức Phật đã 
dạy rõ có những phiên não lậu hoặc phải do kham 
nhân mới đoạn trừ được. 


“Và này các Tỷ-kheo, thể nào là các lậu hoặc 
phải do kham nhẫn được đoạn trừ? Này các Tỷ- 
kheo, ở đây, có Tỷ-kheo như lý giác sát, kham 
nhân lạnh, nóng, đói, khát, sự xúc chạm của ruồi, 
muối, gió, sức nóng mặt trời, các loài bò sát; 
kham nhân những cách nói mạ lị phỉ bảng. Vị ấy 
có tánh kham nhân các cảm thọ về thân, những 
cảm thọ thống khổ, khốc liệt, đau nhói, nhức nhối, 
không sung sướng, không thích thú, chết điểng 
HGUỜI. 


Này các Tỷ-kheo, nếu vị ấy không kham nhân 
như vậy, các lậu hoặc tàn hại và nhiệt não có thể 
khởi lên. Nếu vị ấy kham nhân như vậy, các lậu 
hoặc tàn hại và nhiệt não ấy không còn nữa. Này 
các Tỷ-kheo, các pháp ấy được gọi là các lậu hoặc 
phải do kham nhân được đoạn trừ.” (TBI1, kinh 
số 2 = [U.4]) 


218 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Vị tu sĩ trong khi hành thiền nếu không tập 
kham nhẫn trước những cảm thọ bất như ý nhỏ, 
thời làm sao chịu đựng nỗi những thọ khổ lớn hơn 
do già, bệnh, chết đem lại? Vì vậy, nếu những cảm 
thọ phát khởi, vị tu sĩ hãy xem chúng như người 
bạn lành giúp ta tập làm quen với những đau khổ 
không thể tránh khỏi trong tương lai, thay vì ôm 
giữ nó và căn răng chịu đựng cho đến hết giờ 
thiên. 


Hơn thế nữa, người hành thiền hãy tập tách 
mình ra khỏi những cảm thọ khó chịu đó, xem nó 
như là một đối tượng khác, và ta là một đối tượng 
khác. Hãy tập như lý tác ý “thọ này không phải là 
ta, là của ta, là tự ngã nơi ta;” và tập xem “ta” với 
“thọ uân' giống như “Minh với ta tuy hai mà một, 
ta với mình tuy một mà hai.` Hãy tập tách mình ra 
khỏi mọi cảm thọ và tập quan sát nó, thay vì chấp 
thủ nó theo tác ý thấy ngã trên khô “tôi đang đau, 
tôi đang khô. 


Người tu thiền hãy xem mọi cảm thọ như một 
loại “định tướng" trong khi hành thiền, và khi 
chúng khởi lên, đừng tham chấp cũng đừng chán 
ghét, mà hãy tập quán sát chúng. Trong bài kinh 
Năm Chi Phần, Đức Thế Tôn chỉ dạy có năm sự 


219 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


tu tập về Thánh chánh định gồm tu tập về Bốn 
thiên và cách thứ năm là quán sát tướng. 


410. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, quán sát 
tướng được vị Tỷ-kheo khéo năm giữ, khéo tác ÿ, 
khéo thọ trì, khéo thê nhập với trí tuệ. 


l1]. Vĩ như, này các Tỷ-kheo, một người quản 
sát một người khác, Người đứng quản sát người 
ngôi, hay người ngôi quản sát người năm. Cũng 
vậy, này các Tỷ-kheo, quán sát tướng được Tỷ- 
kheo khéo nắm giữ, khéo tác ÿ, khéo thọ trì, khéo 
thể nhập với trí tuệ. 


Này các Tỷ-kheo, đây là sự tu tập thứ năm về 
Thánh Chánh Định gốm có năm chỉ phần. ” (TC2, 
C5, II. Phẩm Năm Phần, (VIII) (28) Năm Chi 
Phần (tr.339- 346) = [I.5.28]) 


Theo kinh Nikãya, “Quán sát tướng” có nhiều 
ý nghĩa khác nhau, trong đó cảm thọ cũng được 
xem như một định tướng của thiền. Vì thế khi cảm 
thọ khởi lên, vị tu sĩ hãy tập tách mình ra khỏi cảm 
thọ đó, đừng ôm giữ nó mà hãy “nhìn xuống” quan 
sát nó. 


220 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


VỊ hành giả hãy như người đang đứng quán 
sát nhìn xuống “tướng thọ” của mình đang ngôi, 
hay như người đang ngồi nhìn xuống “tướng thọ” 
của mình đang năm. Và như vậy, đây chính là 
hình ảnh cụ thể hoá của cách “quán vô ngã trên 
khổ” (Trạng thái này hoàn toàn khác với trạng thái 
vô thức của tâm thần phân liệt vì người tu luôn 
biết tỉnh giác chánh niệm) 


Cần nhắc lại, “quán sát tướng” có nghĩa rất 
rộng, và vô ngã có nghĩa là vô ngã chấp và vô ngã 
mạn đối với tất cả các pháp khác, chứ không phải 
chỉ có thọ uân không thôi. Cảm thọ bất như ý chỉ 
là một trong nhiều “tướng” quán sát. Dù là thọ lạc, 
hay thọ khổ, hay bắt kỳ tướng “thọ” nảo, người tu 
thiền cũng tập tách ra quán sát chúng. 


VỊ T-kheo nhờ tu tập cách “Quán vô ngã trên 
khổ” nên có thể kham nhẫn tốt hơn với những 
hoàn cảnh, cảm thọ bất như ý có thể xây ra bất cứ 
lúc nào trong cuộc sống. Đạo Phật không chủ 
trương lấy thọ khổ làm đối tượng để đi tới giải 
thoát, mà chỉ xem nó như một cách đề tập làm 
quen với những bất ưng vô thường do bệnh tật, tai 
ương đem lại. 


221 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Vị Tỳ-kheo nhờ hằng ngày tu tập quán sát 
“tướng thọ” như vậy, nên khi cảm thọ thân do bệnh 
đau khởi lên sẽ kham nhẫn tốt hơn, thậm chí thân 
có thể bệnh nhưng tâm không bệnh, thân có thể 
đau nhưng tâm không đau. 


Rõ ràng cách “quán vô ngã trên khổ” khác với 
cách “quán vô ngã trong khổ,” và cách quán này 
có sự chủ động nhiều hơn trong quá trình tu tập. 
Nó được áp dụng thường xuyên cho những người 
hằng ngày tu thiền như các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni. 


Do cách “quán vô ngã trên khô” cũng như cách 
“quán khổ trên vô thường" thích hợp cho đời sống 
xuất gia nhiều hơn, nên chúng thường được Đức 
Thế Tôn dạy cho hàng Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni là vì 
vậy. 


Tóm lại, các cách “quán khổ trong vô thường, 
“quán vô ngã trong khổ,” “quán khổ trên vô 
thường,” và “quán vô ngã trên khổ' tuy chỉ khác 
nhau có một chữ “trong” và “trên” nhưng ý nghĩa 
hoản toàn khác biệt. Người học Phật có thận trọng 
tìm hiểu 'mỗi mỗi câu, mỗi mỗi chữ” trong Kinh 
và Luật gốc mới lĩnh hội những diệu lý cứu khổ 
của chánh pháp. 


222 


Quán khổ, vô thường, vô ngã 


Những ý kiến trong bài viết này chỉ có tính 
cách gợi ý. Người học Phật cần phải trở về y chỉ 
nơi Thánh Kinh và Thánh Luật mới thấy được đầy 
đủ giá trị những lời dạy của Đức Thế Tôn Thích 


Ca Mâu NI. 


223 


Mục Lục 


Trang 

Lời Phật dạy 3 
Nikäya và Khoa Học 5 

1. Kinh Khởi Thế Nhân Bổn và Big Bang B 

2. _ Kinh Nikãya và vũ trụ 19 

3. Tối tắm của vô minh hắc ám hơn 37 
nhiều lần tối tăm của biển cả 

4. _ Hy hữu trong biển lớn 46 

5. Thánh sản từ biển Pháp 55 
Bốn Thế Giới Siêu Hình Trong Kinh 74 
Tạng Nikãya 

1. Thực tế mâu thuẫn 74 

2. _ Nhận định từ kinh văn và từ thực tế 76 
khách quan 

3. TGSH của tưởng tri và của tuệ tri 79 

4. _ Những giá trị thiêng liêng của TGSH 97 


trong kinh tạng Nikãya 


4.1 Vai trò chủ động của con người 97 


4.2 
4.3 


4.4 


4.5 


Minh và Hạnh chiến thắng cả TGSH 


Phạm Thiên vẫn đang hiển hiện 
trước mắt mọi người 


Chư Thiên và A-tu-la: những cuộc 
chiến tranh siêu hình khốc liệt 


Thiên đàng và địa ngục: hai ngã 
đường tự chọn 


Những tế đàn cứu chuộc 


Kết luận ba, bốn, năm, sáu phải 


Phân Tích Và Tổng Hợp: 

Hai Phương Pháp Tư Duy Quan 
Trọng Trong Đạo Phật 

Tư duy phân tích 

Tư duy tổng hợp 


Quán Khổ trong Vô thường, hay 
quán Khổ trên Vô thường? 

Quán Vô ngã trong Khổ, hay quán 
Vô ngã trên Khổ? 

Quán khổ trong vô thường. Quán vô 
ngã trong khổ 


105 
111 


120 


131 


141 
147 


150 


150 
166 


173 


176 


1.1 


2.1 
2.2 


Quán khổ trong vô thường 

Quán vô ngã trong khổ 

Quán khổ trên vô thường. Quán vô 
ngã trên khổ 

Quán khổ trên vô thường 


Quán vô ngã trên khổ 


% 


"Pháp thí, thắng mọi thí! 
Pháp vị, thắng mọi vị! 
Pháp hỷ, thắng mọi hỷ! 
Ái diệt, dứt mọi khổ!" 
(Pháp Cú 354) 


177 
183 
195 


197 
214 


- Xem thêm 


+ Giải mã tóm lược hệ thống Pháp Nhân Duyên 
- Thánh Lý cứu khổ 


+ Giải mã Kinh Niệm Xứ - Chặng đường giải 
thoát khổ đau 


+ Tỉnh tấn - Niệm - Định trong 37 Phẩm Trợ Đạo 
+ 326 Câu hỏi của người Phật tử 
+ Kinh Đại Thiện Kiến Vương - Bản di chúc 


thiêng liêng và một kho tàng vô giá với rất 
nhiều mật mã. 


% 


